Thiền sư 


Ajahn Chah 


Dẫn Giải Sơ Lược 
về Thiên Tập 


Người dịch: 
Lê Kim Kha 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


2 * Thiên sư Ajahn Chah 


... dù chúng ta có thiền theo bất cứ cách nào, điều 

quan trọng là dẹp bỏ mọi tà kiến, để còn lại chánh 

kiến. Chúng ta cần loại bỏ sự bất ổn, để còn lại sự 
bình an. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 3 


MỤC LỤC 








— Thiền— frang 7 

— Niệm Chữ “Buddho“ [Đức Phật]|— frans 17 
— Tu Tập Sự Nhất Điểm Của Tâm — frz:g 19 
— Dùng Sự Tĩnh Lặng và Trí TuệT— frang 37 
— Chánh Niệm về Thân— fraie 47 

— Tham Khảo — fra1ie 67 








4* Thiên sư Ajahn Chah 


GIỚI THIỆU 


Ajahn Chah một vị sư nổi tiếng của trường phái 
“Thiền Trong Rừng” của Thái Lan thuộc Phật giáo 
Nguyên thủy. Sinh năm 1917 ở tỉnh Dbon 
Rachathani thuộc miền Đông Bắc Thái Lan và được 
thọ giới thành một Tỳ kheo từ năm 20 tuổi. Ajahn 
Chah trải qua phần còn lại của đời mình trong y cà- 
sa, tu hành và sau đó giảng dạy Giáo Pháp cho các 
Phật tử Thái Lan và ngoại quốc. 


Quyển sách rất nhỏ này gôm những trích chọn 
một số lời dạy riêng về sự thiền tập. Nó gồm 
những trích đoạn nói riêng về thiền tập được trích 
từ những cuộc nói chuyện (pháp thoại) dành cho 
các Phật tử xuất gia và tại gia. Quyển sách này đã 
được dịch và ấn tống cho các Phật tử tu thiền trong 
nhiều năm qua. Những lời dạy từ căn bản giúp làm 
sâu sắc thêm việc thiền tập và phát sinh trí tuệ 
minh sát. Vì là trích chọn lại nên có nhiều chỗ, 
nhiều ý lặp đi lặp lại, nhưng bản thân sự lặp đi lặp 
lại cũng là một phong cách giảng dạy của thiền sư 
Ajahn Chah, ngài luôn nhấn mạnh lại nhiều lần 
những chỗ quan trọng đó trong suốt những năm 
truyền dạy của mình. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 5 


Chúng tôi hy vọng giúp truyền đạt một số trí 
tuệ của vị thiền sư được nhiều người kính mến 
này. 

Tăng Già Chùa Wat Pah Nanachat, 
Libon Rachatamr, tháng 9, 2010 


6 * Thiển sư Ajahn Chah 





Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 1 


THIỀN 


Ngồi thiền và làm cho tâm bình an, nhưng bạn 
không cần phải nghĩ quá nhiều về điều đó. Ngay 
lúc này ta chỉ tập trung vào tâm, chứ không phải 
điều gì khác. Đừng để tâm nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ 
trước nghĩ sau, nghĩ trên nghĩ dưới. Việc duy nhất 
chúng ta phải làm ngay bây giờ là tu tập sự chánh- 
niệm vào hơi-thở. Nhưng trước tiên, cố định sự chú 
tâm ở trên đỉnh đầu và di chuyển sự chú tâm từ từ 
xuống thân cho đến các đầu ngón chân, và sau đó 
chuyển sự chú tâm từ các đầu ngón chân từ từ lên 
thân và lên lại đỉnh đầu. Chuyển sự chú tâm của ta 
từ trên xuống xuyên qua thân, quan sát bằng tâm. 
Chúng ta làm vậy để có được sự hiểu biết bước đầu 
về trạng thái của thân ngay lúc này. Rồi bắt đầu 
thiền tập, chú ý rằng ngay lúc này việc đu nhất của 
ta là quan sát hơi thở-vào và hơi thỏ-ra. Đừng điều 
khiển hơi thở, đừng cố thở dài hơn hay ngắn hơn, 
cứ để hơi thở tự nó thở như bình thường. Đừng 
thúc ép hơi thở, hãy để hơi thở trôi qua một cách 
để dàng và tự nhiên. 

Ta phải hiểu rằng mình đang buông-bỏ, không 
còn sự kiểm soát nào cả, chỉ còn lại sự tỉnh-giác. Ta 


8 * Thiên sư Ajahn Chah 


phải duy trì sự tỉnh-giác, để yên cho hơi thở nó tự 
đến tự đi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Không 
cần thiết phải làm gì hơi thở, hãy để hơi thở đi vào 
và đi ra một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Duy trì sự 
nhất quán rằng ngay lúc này ta không có việc gì 
hay thứ gì khác cần phải để ý nữa. Những ý nghĩ 
hay đối thoại này nọ về điều gì sẽ xảy đến, về điều 
gì ta sẽ biết hoặc sẽ thấy trong khi ngồi thiền... 
thường xuất hiện, nhưng ngay khi chúng xuất hiện 
cứ để chúng tự biến mất, đừng để tâm vào chúng, 
đừng để ý hay quan tâm gì đến những ý nghĩ đó. 
Trong khi ngồi thiền không cần chú ý đến bất 
cứ thứ gì khởi lên trong tâm. Bất cứ khi nào tâm bị 
tác động bởi những ý nghĩ hay trạng thái, bất cứ 
khi nào có một cảm giác hoặc một cảm xúc trong 
tâm, cứ để mặc nó, cứ để nó tự biến đi. Cho dù 
những ý nghĩ là tốt hay xấu thì cũng không quan 
trọng. Không để ý đến chúng, cứ để mặc chúng tự 
biến đi và hướng sự chú tâm về lại hơi-thở. Duy trì 
sự tỉnh giác vào hơi-thở đang đi vào và đang đi ra 
một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Đừng lo gì về hơi 
thở quá ngắn hay quá dài. Chỉ đơn giản quan sát 
nó, không kiểm soát hay can thiệp nó, không xía 
vào nó bằng bất cứ cách gì. Nói cách khác, đừng 
dính mắc vào bất cứ sự gì về nó. Để yên cho hơi- 


Dẫn giải sơ lược về thiên tập *» 9 


thở tiếp tục thở như-nó-là, và tâm sẽ trở nên yên 
lặng. Khi ta tiếp tục làm được như vậy, tâm sẽ từ từ 
thả yên mọi sự và đi đến nghỉ ngơi, hơi-thở sẽ trở 
nên nhẹ hơn và nhẹ hơn cho đến khi nó trở nên mờ 
nhạt, như thể không còn hơi thở nữa vậy. Cả thân 
và tâm sẽ cảm giác nhẹ nhàng và có thêm năng 
lượng. Nếu tất cả được tu tập và duy trì như vậy 
thì sẽ tạo nên một sự thấy biết hội tụ vào một-điểm 
(nhất điểm). Ta có thể nói rằng tâm đã thay đổi và 
đạt đến một trạng thái tĩnh lặng. 


Khi tâm bị động vọng!, thiết lập lại sự chú tâm 
chánh niệm và hít sâu vào cho đến khi dưỡng khí 
đầy bít, sau đó thở ra cho đến khi hết sạch khí. Tiếp 
tục hít vào thật sâu cho đến khi dưỡng khí đây 
phổi, sau đó thở ra cho đến khi sạch hết. Làm như 
vậy hai hoặc ba lần, sau đó thiết lập lại sự tập trung 
của tâm. Làm như vậy tâm sẽ được tính lặng hơn. 
Nếu có những cảm nhận giác quan khác làm kích 
thích tâm, thì cứ lặp lại cách làm như vậy và thiết 
lập lại sự tập trung của tâm. Áp dụng thủ thuật 


1 Tâm bình thường luôn động, động vọng, bị kích động, bị kích 
ứng, bị quấy nhiễu, bị tác động...bởi những thứ bên ngoài thông 
qua các giác quan. 


*Các giải thích và chú thích để trong ngoặc vuông [...] là của tác 
giả. Các giải thích và chú thích khác là của người dịch. 


10 * Thiển sư Ajahn Chah 


này một cách tương tự cho việc đi thiền. Khi đi 
thiền, tâm bị động vọng thì đứng yên lại, làm tĩnh 
lặng tâm, thiết lập lại sự chú tâm tỉnh giác vào đối 
tượng thiền, và sau đó tiếp tục bước đi. Ngồi thiền 
và đi thiền về căn bản là giống nhau, chỉ khác nhau 
về tư thế ngồi hay đi mà thôi. 

Nhiều lúc nghi-ngờ khởi sinh trong tâm, vì vậy 
ta phải có sự chánh niệm, đó là cái “neười biết”?, để 
tiếp tục theo đõi và xem xét cái tâm đang bị kích 
thích ở bất cứ dạng nào của nó (dù tốt hay xấu, 
nặng hay nhẹ, rõ rệt hay vi tế). Điều này có nghĩa là 
đang có chánh niệm. Sự chánh niệm này quan sát 
và quan tâm đến tâm. Ta phải duy trì cho được “sự 
biế†” này và không được lơ tâm hoặc lăng xăng chỗ 
khác, cho dù tâm đang ở trong bất kỳ trạng thái 
nào đi nữa. 

Thủ thuật là phải luôn có sự tỉnh-giác giám 
sát cái tâm. Một khi tâm được hợp-nhất với sự 
chánh niệm, một loại tỉnh-giác khác sẽ khởi lên. Cái 
tâm đã phát triển tĩnh lặng thì được giữ trong 





? Dịch ý từ thuật ngữ tiếng Thái “Poo Roo“ của trường phái Thiên 
Trong Rừng, diễn tả phẩm chất tỉnh giác, chánh niệm. Cái “người 
biết”, “sự biết”, “sự thường biết”, sự chánh niệm, sự tỉnh giác là 
đồng nghĩa khi nói về thiền trong lúc này. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 11 


chính sự tĩnh lặng đó, đơn giản giống như một con 
gà đang ở trong một cái lồng vậy. Con gà không 
thể đi lăng xăng ra ngoài, nhưng nó vẫn có thể đi 
lại bên trong lồng. Tương tự như vậy, sự tỉnh-giác 
có mặt trong một cái tâm đang có chánh niệm và 
đang được tính lặng thì sự tỉnh giác đó không làm 
quấy nhiễu tâm (vì nó được giới hạn bên trong một 
cái lông”, đó là tâm đang có chánh niệm và tĩnh 
lặng). Không có ý nghĩ hay cảm nhận nào xảy ra 
bên trong một cái tâm tĩnh lặng mà có thể gây hại 
hay quấy nhiễu tâm. Một số người muốn tuyệt đối 
không trải nghiệm bất kỳ ý nghĩ hay cảm giác nào 
cả, nhưng điều này là không đúng cách. Những 
cảm giác [thọ] khởi sinh bên trong trạng thái tính 
lặng. Tâm trải nghiệm những cảm giác và cùng lúc 
nó tĩnh lặng, thì nó không hề bị quấy nhiễu. Khi có 
sự tĩnh lặng như vậy thì không xảy ra tác động xấu 
hại nào cả. Rắc rối chỉ xảy ra khi “con gà” chạy ra 
khỏi cái “lông”. Ví dụ trong khi ta đang ngồi quan 
sát hơi thở vào và ra, rồi quên mất mình, để lơ cho 
tâm lăng xăng khỏi hơi-thở, tự nhiên lại nhớ 
chuyện nhà, chuyện đi mua đồ, hoặc chuyện đi đến 
nơi này nơi nọ... Nhiều khi sự lăng xăng này xảy ra 
lâu hơn nửa giờ rồi ta mới chợt nhớ lại rằng mình 


12 * Thiển sư Ajahn Chah 


đang ngồi đây để thiền tập cơ mà, và rồi ta tự hỏi 
“Ua, ta đang làm gì đây?”. Đây là chỗ các bạn phải 
thực sự cẩn thận, bởi đây là lúc con gà chạy xống ra 
khỏi chuông- cái tâm đã rời bỏ cơ sở (trú xứ) tĩnh 
lặng của nó. 

Ta phải cẩn thận duy trì sự tỉnh-giác cùng với 
sự chánh niệm, và cố kéo tâm về lại. Mặc dù tôi 
dùng chữ “kéo tâm về lại” nhưng thực tế thì tâm 
không thực sự đi đâu cả. Chỉ có đối tượng của sự 
tỉnh-giác đã thay đối. (Sự tỉnh giác bị hướng về 
những thứ khác thay vì hơi thở). Ta phải giữ cho 
tâm ở ngay nơi hiện-tại, ga bâu giờ 0à tại đâu. Hễ 
khi nào còn có chánh niệm thì còn có sự hiện diện 
của tâm ngay tại đây và bây giờ. Trồng có vẻ như 
ta đang kéo tâm về lại nhưng thực tế nó đã không 
đi đầu cả, đơn giản là nó đã thay đổi một chút ít. 
Trông có vẻ như tâm đi đây đi đó, nhưng thực ra 
sự thay đổi đã xảy ra ngay chính tại một-điểm. Rồi 
thì, khi sự chánh niệm được thiết lập trở lại, tâm 
quay về ngay trong-một-cái-chớp. Nó không phải 
quay về từ nơi nào khác. Nên hiểu rằng nó đang ở 
ngay đây. Khi có sự rõ-biết hoàn toàn, có sự tỉnh- 
giác trong từng mỗi khoảng khắc, thì đó được gọi 
là sự có mặt của tâm. Nếu sự tỉnh giác (chú tâm) 
của bạn bị giạt khỏi hơi-thở qua những đối tượng 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 13 


khác thì lúc đó sự rõ-biết bị gián đoạn. Chỉ khi nào 
còn sự tỉnh giác vào hơi-thở thì mới còn sự có mặt 
của tâm. Chỉ cần có hơi thở và sự tỉnh giác liên tục 
không gián đoạn thì bạn có sự hiện diện của tâm. 

Cần phải có cả hai thứ là sự chánh niệm (sai) 
và sự rõ biết (samnpajanna, sự hiểu biết rõ ràng). 
Chánh-niệm là nhớ, thường nhớ, là niệm và sự rõ- 
biết là tỉnh thức, là luôn ý thức tỉnh giác về chính 
mình. Ngay lúc này, chúng ta đang tỉnh giác một 
cách rõ ràng về hơïi-thở. Tu tập việc quán sát hơi- 
thở giúp cho sự chánh niệm và sự rõ biết cùng 
nhau phát triển. Chúng làm việc chung với nhau. 
Có được sự chánh niệm và sự rõ biết cũng giống 
như có được hai người thợ cùng nhau nâng một 
tấm ván gỗ vậy. Giả sử có hai người đang cố gắng 
hết sức để nâng một tấm ván gỗ, tấm ván quá nặng 
gần như không thể nâng nỗi. Một người khác tốt 
bụng thấy vậy liền chạy tới phụ thêm một tay vào 
giúp vào hai người kia. Tương tự như vậy, khi sự 
chánh-niệm và sự rõ-biết đang cùng có mặt, thì trí- 
tuệ khởi sinh ngay tại đó để trợ giúp. Sau đó thì ba 
yếu tố này cùng hỗ trợ lẫn nhau. 

Khi có trí tuệ thì ta có được sự hiểu biết về 
những đối tượng giác quan. Chẳng hạn, khi đang 
ngồi thiền những đối tượng giác quan được trải 


14 * Thiển sư Ajahn Chah 


nghiệm sẽ làm phát sinh những cảm giác và những 
trạng thái cảm xúc. Tự nhiên nhớ đến một người 
bạn, trí tuệ hiểu biết sẽ đối ứng ngay: “Điều này có 
gì đâu”, “Dẹp ngay”, hoặc “Quên nó đi”. Hoặc tự 
nhiên nghĩ đến việc mình sẽ đi đâu đó ngày mai, 
phải lập tức xử lý ngay “Ta chẳng quan tâm đến 
việc đó”, “Kệ nó, việc của ngày mai”, “Đến đâu lo 
đến đó, đâu phải chuyện bây giờ”. Hoặc có nhiều ý 
nghĩ về người khác và thứ khác cứ khởi sinh, lúc 
đó người thiền cứ kiên quyết gạt bỏ những ý nghĩ 
đó qua một bên. Đó là cách chúng ta xử lý đối với 
mọi sự khởi sinh trong tâm khi ngồi thiền, nhận 
biết chúng chỉ là sự lăng xăng: “Điều này không 
chắc”, “Điều đó không chắc”, “Không có điều gì là 
chắc cả”. Cần phải duy trì loại tỉnh-giác như vậy. 
Chúng ta phải dẹp bỏ hết tất cả mọi ý nghĩ, mọi 
đối thoại bên trong và mọi nghi ngờ này nọ. Đừng 
để dính vào những thứ đó trong khi ngồi thiền. 
Cuối cùng, tất cả những thứ đó biến qua, chỉ còn lại 
trong tâm một dạng tinh khiết nhất của sự chánh 
niệm, sự rõ biết và trí tuệ. Khi các yếu tố này bị suy 
yếu, những nghi ngờ sẽ lại khởi sinh, nhưng hãy cố 
đẹp bỏ ngay những nghi ngờ đó, chỉ giữ lại sự 
chánh niệm, sự rõ biết và trí tuệ. Cố gắng tập luyện 
sự chánh niệm theo cách như vậy cho đến khi nó có 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 15 


thể được duy trì mọi lúc mọi nơi. Đến lúc đó ta sẽ 
“hiểu” rõ được sự chánh-niệm, sự rõ-biết và sự 
thiền một cách thấu suốt. 


Quy tụ sự chú tâm vào ngay điểm này thì ta sẽ 
nhìn thấy sự chánh-niệm, sự rõ-biết, cái tâm-đạt- 
định và trí-tuệ có mặt cùng với nhau. Cho dù ta 
đang bị hấp dẫn hoặc bị kích thích bởi những đối 
tượng bên ngoài của giác quan, ta vẫn có thể tự 
nhắc mình “Không có gì là chắc chắn”. Dù chúng là 
gì đi nữa thì đó chỉ là những chướng ngại cần được 
quét sạch cho đến khi tâm được trong sạch. Tất cả 
những gì cần giữ lại đó là sự chú tâm và sự chánh- 
niệm, sự rõ biết và sự tỉnh giác, sự chánh định 
[trạng thái tâm vững chắc và bất động], và trí tuệ 
bao trùm. Ở đây tôi chỉ nói đến như vậy thôi (căn 
bản) về đề tài thiền tập. 


l6 * Thiển sư Ajahn Chah 


NIỆM CHỮ ĐỨC-PHẬT” 


Thiền niệm chữ “Đức Phật“ [Buddha]3 cho đến 
khi chữ này thấm sâu vào tận trái tim và tâm thức 
(ctfa) của chúng ta. Chữ “Đức Phật“ đại diện cho 
sự tỉnh giác và trí tuệ của Đức Phật lịch sử, của một 
vị Phật. Về mặt thực hành, người thiền thực sự nhờ 
vào chữ này hơn bất cứ thứ gì khác. Chữ “Đức 
Phật” mang lại sự tỉnh giác giúp ta hiểu biết sự thật 
về tâm của mình. Đó là một sự nương tựa đích 
thực, có nghĩa là có mặt sự chánh niệm và trí tuệ 
minh sát. Loài thú cũng có một loại tỉnh giác. 
Chúng có sự chú tâm khi rình săn con môi và 
chuẩn bị tấn công con mồi. Động vật ăn thịt cần có 
sự chú tâm để giữ lấy con mồi khi con mồi vùng 
vây để thoát chết. Đó là một loại chú tâm “chánh 
niệm“. Vì lẽ này, chúng ta cần biết phân biệt những 





3 Truyền thống Thiền Trong Rừng của thiền sư Ajahn Chah niệm 
chữ ““Buddho” [nghĩa là Đức Phật] khi thiền về hơi thở. Người thiền 
niệm trong tâm chữ này, chẳng hạn vần ““Buđ'” khi thở vào và vần 
“đhø” khi thở ra. Ở Việt Nam chúng ta có thể áp dụng tương tự, 
niệm trong tâm chữ “Đức” thở vào, niệm chữ ““ Phật” thở ra. 


Khi niệm chữ Đức-Phật, tâm người thiền dễ tập trung vào đối 
tượng hơi thở hơn. Công dụng cũng gần giống như những cách 
đếm hơi thở mà các thiền sư xưa nay đã chỉ dạy. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 11 


loại chánh niệm khác nhau. Chữ “Đức Phật” là 
cách dụng tâm. Khi ta áp dụng tâm vào một đối 
tượng một cách có ý thức, tâm sẽ tỉnh thức. Sự chú 
tâm tỉnh giác sẽ đánh thức tâm. Một khi “sự biết” 
này đã khởi sinh trong quá trình thiền tập, ta có thể 
nhìn thấy tâm một cách rõ ràng. Khi nào tâm 
không có sự tỉnh giác về chữ “Đức Phật”, thì ngay 
cả có mặt sự chánh niệm của tâm trí phàm thường 
của chúng ta, thì tâm cũng gần như không tỉnh 
thức và không có trí tuệ minh sát. Nó sẽ chẳng dẫn 
bạn đến điều gì thực sự lợi lạc cả. 


Sự chánh niệm phụ thuộc vào sự có mặt của 
chữ “Đức Phật” — đó là “sự biết”. Đó phải là một 
sự thấy biết rõ ràng, nó dẫn đến một cái tâm trở 
nên sáng hơn và sáng tỏ [phát quang] hơn. Sự sáng 
tỏ tác động đến sự thấy biết của tâm giống như sự 
thắp sáng lên một ngọn đèn trong một căn phòng 
tối vậy. Chừng nào căn phòng còn tối thì mọi thứ 
trong căn phòng đều khó phân biệt được, hoặc 
không nhìn thấy được. Nhưng nếu ta bật/mở/thắp 
ánh sáng, nó sẽ sáng suốt hết căn phòng, giúp 
chúng ta nhìn thấy rõ hơn sau từng mỗi giây khắc, 
và rồi chúng ta thấy rõ những chỉ tiết của mọi thứ 
bên trong phòng. 


18 * Thiển sư Ajahn Chah 


TU TẬP SỰ NHẤT-ĐIỂM CỦA TÂM 
[Thiền Định] 


Khi tu tập sự định-tâm (sømadlni)%, hãy cố định 
sự chú tâm vào hơi-thở và tưởng tượng rằng ta 
đang ngồi một mình tuyệt đối, không có ai hay thứ 
gì khác làm bận tâm ta. Tu tập cách nhận thức đó 
trong tâm, duy trì nó trong tâm, hoàn toàn buông 
bỏ hết tất cả mọi thứ trên đời, và tất cả những gì 
còn lại chỉ là sự biết về hơi thở đi vào và đi ra. Tâm 
phải dẹp bỏ cái thế giới bên ngoài qua một bên. 
Cách ly khỏi thế giới. Đừng cho phép mình chớm 
nghĩ đến người đang ngồi đây, hoặc người đang 
ngồi kia. Đừng chừa một khoảng trống cho bất kỳ ý 
nghĩ nào làm khởi sinh sự quấy nhiễu hay kích 
thích trong tâm— tống khứ tất cả mọi ý nghĩ và 
không dính vào chúng nữa. Chẳng có ai cả, chỉ có 
mỗi mình đang ngồi đây. Tu tập cách nhận thức 


+ Tu tập sự định-tâm (samadhi), tức thiền định (samafha), là một tu 
tập cách tập trung (quy tụ, hội tụ, chiếu tụ, cố định) sự chú-tâm 
vào một đối tượng duy nhất (ví dụ hơi-thở), giúp tạo ra sự tĩnh 
lặng [định] và sự hợp nhất [nhãt-điểm] của tâm, dẫn đến trạng thái 
những tầng thiền định [jhzna] trong đó tâm đạt đến sự định sâu, sự 
bình an và sự buông xả sâu sắc. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 19 


này cho đến khi tất cả những ký ức khác, những 
nhận thức khác và ý nghĩ khác liên quan đến người 
khác hay thứ khác đều lặn mất, và lúc đó ta không 
còn nghi ngờ hay lăng xăng về những người khác 
hay thứ khác xung quanh mình. Rồi sau đó quy tụ 
sự chú tâm vào đu nhất hơi thỏ-vào và hơi thỏ-ra. 
Thở một các bình thường. Để yên cho hơi thỏ-vào 
và hơi thở-ra tiếp tục thở một cách tự nhiên, không 
thúc ép hơi thở dài hơn hay ngắn hơn, mạnh hơn 
hay yếu hơn bình thường. Để yên cho hơi thở tiếp 
tục thở với trạng thái bình thường và cân bằng của 
nó, và ta chỉ cần ngồi quan sát nó đi vào và đi ra cơ 
thể. 

Một khi tâm đã dẹp bỏ những đối tượng bên 
ngoài của tâm, thì điều đó có nghĩa là ta sẽ không 
còn cảm thấy bị quấy nhiễu bởi những tiếng xe cộ 
hay tiếng ồn từ bên ngoài. Ta không còn cảm giác 
bị kích thích bởi thứ gì từ bên ngoài. Mọi hình sắc, 
âm thanh, hoặc bất cứ thứ gì cũng không còn quấy 
rầy ta nữa, bởi vì tâm không còn để ý đến chúng 
nữa—tâm trở nên chuyên chú vào duy nhất hơi- 
thở. Nếu tâm bị kích thích bởi những thứ khác 
nhau làm cho ta không còn tập trung sự chú tâm 
vào hơi thở được, lúc đó ta nên hít vào thật sâu cho 
đến khi phối căng đầy, rồi thở ra cho đến khi hết 


20 * Thiên sư Ajahn Chah 


sạch khí trong phổi. Làm như vậy vài lần, rồi thiết 
lập lại sự chú tâm (chánh niệm) và tiếp tục tu tập 
sự tập trung (thiền định). Sau khi đã thiết lập sự 
chánh niệm, tâm sẽ tĩnh lặng được một lúc, rồi 
thường thì nó lại thay đổi, bị kích thích và lăng 
xăng trở lại. Khi điều này xảy ra, giữ tâm vững 
chắc, hít sâu vào căng đầy phổi và thở ra hết. Hít 
vào căng phổi và thiết lập lại sự chú tâm vào hơi- 
thở. Cố định sự chú-tâm vào hơi thở-vào và hơi 
thở-ra, và tiếp tục duy trì sự tỉnh-giác theo cách 
như vậy. 


Sự tập luyện xảy ra theo hướng như vậy, và 
chúng ta phải thay đổi cử động tư thế ngồi nhiều 
lần và tốn nhiều nỗ lực mới có thể được thuần thục. 
Khi ta đã được thuần thục, tâm sẽ buông bỏ hết thế 
giới bên ngoài và không bị quấy rầy hay bị kích 
ứng nữa. Những đối tượng của tâm từ bên ngoài 
không còn có thể xâm nhập vào tâm và quấy nhiễu 
tâm. Một khi chúng không thể xâm nhập vào tâm, 
thì bạn sẽ nhìn-thấy tâm. Bạn sẽ nhìn thấy tâm như 
là một đối-tượng của sự tỉnh-giác. Hơi thở là một 
đối-tượng khác, và những đối tượng của tâm là 
đối-tượng khác. Các đối tượng đó đều có mặt bên 
trong tầm ngắm của sự tỉnh-giác, tập trung ở nơi 
chóp mũi. Một khi sự chánh niệm đã được thiết lập 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 21 


vững chắc với hơi thỏ-vào và hơi thở-ra, ta có thể 
tiếp tục tu tập một cách dễ dàng. Lúc đầu hơi thở 
còn thô tế. Khi tâm trở nên tĩnh lặng, hơi thở trở 
nên nhẹ hơn và tỉnh tế hơn. Đối tượng của tâm 
càng lúc càng trở nên vi tế và tinh tế hơn. Thân cảm 
giác nhẹ hơn và tâm càng lúc càng cảm giác nhẹ 
hơn và không còn gánh nặng nào nữa. Tâm buông 
bỏ những đối tượng bên ngoài của nó, và ta ngồi 
quan sát mọi sự ở bên trong. 

Từ lúc này trở đi, sự tỉnh giác của ta sẽ quay 
lưng khỏi thế giới bên ngoài và hướng vào bên 
trong trực chỉ vào tâm. Khi tâm đã được gom tụ lại 
với nhau và trở thành hội tụ (tập trung hợp nhất 
vào một điểm), hãy duy trì sự tỉnh giác tại cái điểm 
mà tâm được hội tụ ở đó. Khi ta thở, ta sẽ nhìn thấy 
hơi thở một cách rõ rệt khi nó đi vào và đi ra, sự 
chánh niệm sẽ sắc bén và sự tỉnh-giác về những đối 
tượng của tâm và hành vi của tâm sẽ được rõ ràng 
hơn. 

Tại điểm đó ta sẽ nhìn thấy những tính chất của 
đức hạnh, của việc thiền và của trí tuệ và cách thức 
chúng nó hòa nhập với nhau. Điều này được gọi là 


22 * Thiên sư Ajahn Chah 


sự hợp-nhất của các yêu tố của con đường Đạo. 
Một khi sự hợp-nhất này xảy ra, tâm của ta sẽ được 
tự do khỏi tất cả các dạng kích thích và quấy nhiễu. 
Tâm sẽ trở nên hội tụ vào một điểm [tâm nhất- 
điểm] và trạng thái này được gọi là samadli [trạng 
thái định-tâm]. Khi ta tập trung sự chú tâm vào 
một chỗ, trong trường hợp này là hơi-thở, ta đạt 
được sự minh bạch rõ ràng và sự tỉnh giác nhờ sự 
có mặt liên tục không gián đoạn của sự chánh 
niệm. Khi ta tiếp tục nhìn thấy hơi thở một cách rõ 
rệt thì sự chánh niệm sẽ trở nên mạnh hơn và tâm 
trở nên nhạy bén hơn trong những cách khác nhau. 
Ta sẽ nhìn thấy tâm ngay tâm-điểm của chỗ đó [hơi 
thở], tâm trở nên hợp nhất nhất-điểm với sự tỉnh 
giác hướng vào bên trong, chứ không còn hướng ra 
thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài đần dần biến 
mất khỏi sự tỉnh giác và tâm không còn làm bất cứ 
thứ gì với bên ngoài. Điều đó giống như ta đi vào 
trong “nhà” của mình, với tất cả giác quan đều đã 
quy tụ lại thành một mối cô đọng. Ta được thảnh 
thơi, nhẹ nhàng và tâm được tự do giải thoát khỏi 





5 [Chỗ này chỉ con đường Bát Chánh Đạo, tức con đường Trung 
Đạo mà Phật đã dạy là cách tu tập để đi đến giải thoát. Đó là tám 
yếu tố (phần): Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tin tấn, chánh niệm, và chánh định.] 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 23 


tất cả những đối tượng bên ngoài. Sự tỉnh giác vẫn 
còn duy trì vào hơi-thở và càng lúc nó càng thâm 
nhập sâu hơn vào bên trong, càng lúc càng trở nên 
tinh-tế hơn. Cuối cùng, sự tỉnh giác về hơi thở trở 
nên thật tinh-tế đến mức dường như không còn cái 
cảm nhận về hơi thở nữa. Chúng ta có thể nói rằng 
sự tỉnh-giác về sự cảm-nhận về hơi thở đã biến 
mất, hoặc cũng có thể cho rằng cái hơi-thở đã biến 
mất. Sau đó sẽ khởi sinh một loại tỉnh-giác— đó là 
sự tỉnh giác về sự “hơi thở đã biến-mất. Nói một 
cách khác, sự tỉnh-giác về hơi thở đã trở nên thật 
tinh-tế đến mức khó mà xác định được về nó. Vì 
vậy, tình trạng giống như ta đang ngồi đó và 
không thở, không có hơi thở. Thực ra hơi-thở vẫn 
còn đó, nhưng nó đã trở nên thật tinh-tế đến mức 
giống như nó đã biến mất. Tại sao vậy?. Bởi vì tâm 
đang ở mức tinh-tế nhất của nó, với một sự-biết 
đặc biệt. Tất cả mọi thứ còn lại là sự-biết. Ngay cả 
khi hơi thở đã biến mất, tâm vẫn còn đạt định với 
một sự-biết rằng hơi thở không còn ở đó. Nhưng, 
khi hơi thở không còn ở đó nếu chúng ta tiếp tục 
thiền thì lấy đối tượng nào để thiền?. Chúng ta lấy 
ngay chính cái sự-biết đó làm đối tượng thiền. Nói 
cách khác, ta lấy cái “sự-biết về sự không còn hơi 
thở làm đối tượng để tiếp tục thiền. Chúng ta có 


24 * Thiên sư Ajahn Chah 


thể nói rằng đó là một loại sự-biết đặc biệt đã được 
thiết lập trong tâm. 

Ở giai đoạn thiền này, nhiều người khởi tâm 
nghi-ngờ hay ngạc nhiên bởi vì lúc này một dạng 
tâm-cảnh hay tâm-ảnh [#miffa]| thường khởi sinh 
trong tâm. Nó có thể là bất cứ thứ gì, bao gôm cả 
dạng âm thanh hay hình sắc. Đây là lúc tất cả 
những thứ bất ngờ có thể khởi sinh trong tiến trình 
thiền tập. Nhiều người có tâm ảnh 10?mita khởi 
sinh, có người thì không. Nếu có những tâm ảnh 
nimitta khởi sinh chúng ta cần phải hiểu chúng theo 
đúng lẽ thật. Đừng nghi ngờ, đừng để mình bị giật 
mình, thản thốt, hay sợ sệt. 

Ngay giai đoạn này, người thiền cần phải giữ 
tâm vững vàng và bất động trong trạng thái đạt- 
định của nó và phải chú tâm chánh niệm ở mức độ 
đặc biệt. Người ta piựt mình sợ hãi khi để ý thấy 
hơi thở biến mất, bởi vì họ đã quen với sự có hơi 
thở ở ngay đó. Khi có vẻ hơi thở đã biến mất, người 
thiền có thể hoảng hốt, hoặc sợ mình sẽ chết (vì 
không còn hơi thở). Ngay đây ta phải thiết lập sự 
hiểu-biết rõ ràng rằng đây chỉ là lẽ tự nhiên của 
một sự thiền tập đang tiến bộ. Nhưng, ngay đây 
lấy gì làm đối tượng để tiếp tục thiền?. Quan sát 
cảm giác ngay chỗ này, đó là “cảm-giác về sự không 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 25 


còn hơi thở và dùng cảm-giác đó làm đối tượng 
của sự tỉnh giác để tiếp tục thiền. Đức Phật đã diễn 
tả trạng thái lúc này như một dạng định-tâm 
(samadhi) vững chắc nhất và bất động nhất. Khi 
việc tu tập thiền định của một người đạt đến mức 
này, thì nhiều sự thay-đổi và chuyển-hóa bất 
thường và tinh tế (được tỉnh lọc) xảy ra trong tâm, 
mà bạn có thể ý thức rõ (tỉnh giác) về chúng. Cảm 
nhận về thân cũng trở nên nhẹ chưa từng có, hoặc 
thậm chí chẳng còn cảm nhận nào nữa. Ta cảm giác 
như đang trôi bênh bồng giữa không-trung và 
dường như không trọng lượng. Giống như ta đang 
ở giữa chân không và khi ta hướng các giác quan 
về bất kỳ thứ gì thì các giác quan chăng còn ghi 
nhận nữa. Cho dù biết rõ thân ta vẫn đang ngồi đó, 
ta vẫn cảm nhận một sự trống-không hoàn toàn. 
Cảm giác về sự trống-không có thể rất kỳ lạ. Khi 
tiếp tục thực hành, ta nhớ rằng chăng có gì để lo 
lắng nữa. Khi tâm đã được tập trung và nhất-điểm, 
chẳng còn một đối tượng nào của tâm có thể xâm 
nhập và quấy nhiễu nó nữa, và ta có thể ngồi yên 
như vậy trong bao lâu tùy thích. Ta có thể duy trì 
trạng thái đạt-định mà không còn cảm giác đau 
đón hay khó chịu. 


26 * Thiên sư Ajahn Chah 


Sau khi đã tu tập được mức độ định-tâm 
(samadhi) như vầy, người tu có thể nhập định hay 
thoát ra khỏi định theo ý mình. Khi người tu muốn 
thoát ra khỏi định (một tầng thiền định), thì người 
ấy thoát ra dễ dàng và dễ chịu. Người ấy thoát ra 
dễ dàng và dễ chịu chứ không phải vì người ấy 
cảm thấy mệt mỏi, lười biếng, hay hết năng lượng. 
Người tu thoát ra khỏi định bởi vì đang đúng lúc 
thoát ra (như đã chọn trước), và thoát ra theo ý 
mình (trước khi nhập định). 


Đây là trạng thái định-tâm (sømadln): trạng thái 
thư giãn và dễ chịu. Người tu tiến vào hay thoát ra 
khỏi trạng thái samadhr không khó khăn gì. Tâm và 
trái tìm đều dễ chịu, thư thái. Nếu ta thực sự tu tập 
đến/đạt đến trạng thái định szmadhi như vậy, thì có 
nghĩa là sau khi ngồi thiền và nhập định trong 
vòng nửa giờ hay một giờ thì tâm ta sẽ mát rượi và 
bình an trong suốt nhiều ngày sau đó. Trải nghiệm 
những tác dụng từ trạng thái samadh¡ như vậy 
trong nhiều ngày sẽ có tác dụng thanh lọc tâm — 
mỗi trạng thái ta trải nghiệm đều sẽ thành một đối 
tượng để chánh niệm [quán niệm, quán chiếu, suy 
xét]. Chính lúc này là nơi sự thực hành mới thực sự 
bắt đầu!. Đó là quả sinh ra khi trạng thái định 
samadhï chín muôồi. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 2T 


Samadhr (định) thực hiện một vai trò làm tính 
lặng tâm trong khi giới hạnh (giới) và trí tuệ (tuệ) 
thực hiện những vai trò khác. Những đặc tính mà 
ta đang chú tâm vào và tu tập đang nối kết vào 
nhau, tạo thành một vòng [giới-định-tuệ]. Đây là 
cách chúng thể hiện trong tâm. Giới, định, tuệ khởi 
sinh và chín muôồi từ một nơi. Một khi tâm được 
tĩnh lặng, nó càng được điều phục và kết hợp nhiều 
hơn nhờ có trí tuệ và năng lực định tâm (định lực). 
Khi tâm càng trở nên được kết hợp và thanh lọc 
nhiều hơn, điều này giúp khởi sinh một năng 
lượng (có vai trò) làm thanh lọc giới hạnh của 
chúng ta. Giới hạnh càng được trong sạch (thanh 
tịnh) hơn sẽ hỗ trợ cho sự định-tâm càng được 
mạnh mẽ hơn và tinh khiết hơn, và điều này lại hỗ 
trợ sự chín muôồi của trí tuệ. Giới định tuệ trợ giúp 
lẫn nhau theo cách như vậy. Mỗi một mảng thực 
hành là yếu tố tương hỗ lẫn nhau— cuối cùng 
những thuật ngữ này trở thành đồng nghĩa. Khi ba 
yếu tố tiếp tục cùng nhau chín muôồi, chúng tạo 
thành một vòng hoàn chỉnh, để cứu cánh giúp khởi 
sinh ra con đường thánh đạo (magea). Masea là sự 
tổng hợp của ba mảng tu tập đó cùng làm việc một 
cách trôi chảy và hòa hợp với nhau. Trong khi ta tu 
tập, ta cần phải bảo trì năng lượng này. Chính năng 


28 * Thiên sư Ajahn Chah 


lượng này sẽ giúp làm khởi sinh trí tuệ minh sát 
(ơipassana), thường được gọi là trí-huệ. Sau khi đã 
đạt đến giai đoạn này (khi trí-huệ đã có mặt trong 
tâm, không tùy thuộc vào tâm có bình an hay 
không), trí-huệ sẽ cung cấp một năng lượng thích- 
hợp và độc-lập cho việc tu tập. Ta nhận thấy rằng 
khi tâm không được bình an, ta không nên dính 
chấp vào nó, và ngay cả khi tâm bình an, ta cũng 
không dính chấp vào nó. Sau khi đã buông bỏ 
những dính chấp đó, tâm và trái tim sẽ cảm giác 
nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù cho ta có trải nghiệm 
những đối tượng-tâm dễ chịu hay khó chịu, ta vẫn 
thư thái, thảnh thơi. Tâm vẫn cứ bình an theo cách 
như vậy. 


Một điều quan trọng khác là nhận thấy rằng: 
khi ta dừng việc thiền tập chính quy, nếu trí-huệ 
không có mặt trong tâm, ta thường ngưng luôn 
việc thiền tập mà không suy xét gì thêm, không tu 
tập sự tỉnh giác nữa, hoặc không thèm nghĩ đến 
việc nào cần phải tu tập nữa. Thực ra, khi ta thoát 
ra khỏi định, ta biết rõ trong tâm rằng ta đã thoát 
ra. Sau khi đã thoát ra khỏi định (tầng thiền định), 
ta tiếp tục dẫn dắt bản thân trong cuộc sống đời 
thường. Duy trì sự chánh niệm và sự tỉnh giác mọi 
lúc mọi nơi. Thiền không có nghĩa là chúng ta chỉ 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 29 


thiền tập khi trong tư thế ngồi— trạng thái định 
định-tâm (sømadi) có nghĩa là tâm vững chắc và 
không động vọng. Trong sinh hoạt hàng ngày, cần 
giữ tâm vững chắc và yên định và duy trì ý nghĩa 
yên-định này làm đối tượng của tâm mọi lúc mọi 
nơi. Ta phải luôn ấzne tu tập sự chánh niệm và sự 
hiểu biết rõ ràng một cách liên tục. Sau giờ thiền 
chính quy, chúng ta đi làm những công việc của 
mình — khi đi, khi đứng, khi đang lái xe, vân vân— 
mỗi khi mắt nhìn thấy cảnh sắc hoặc tai nghe âm 
thanh, duy trì sự tỉnh giác. Khi nhận biết những đối 
tượng của tâm làm khởi sinh ý thích hay không 
thích, ý muốn hay chê, hãy cố kiên định tỉnh giác 
(về sự thật) rằng những trạng thái của tâm là vô 
thường và không chắc chắn. Làm theo cách như 
vậy, tâm sẽ giữ được tính lặng và ở trong một trạng 
tái “bình thường”. 

Khi tâm được tính lặng, dùng cái tâm tính lặng 
để chánh niệm [quán niệm, suy xét] về những đối 
tượng của tâm. Quán niệm toàn thể về thân. Ta có 
thể quán niệm vào bất cứ lúc nào về bất kỳ tư thế 
nào của thân: dù đang ngồi thiền tập, đang nghỉ 
ngơi ở nhà, đang đi làm, hoặc đang ở trong tình 
huống nào. Hãy giữ việc thiên và quán niệm suốt 
mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần đi bách bộ và nhìn những 


30 + Thiên sư Ajahn Chah 


lá rơi dưới các cây cũng là cơ hội để quán niệm về 
lẽ vô thường. Chúng ta cũng như những chiếc lá: 
đến khi già yếu, chúng ta nhăn nheo như lá khô và 
chết. Mọi người đều vậy. Tất cả đều phải chết đi 
vào một ngày nào đó. Điều này nâng cao trí tuệ 
minh sát của chúng ta, luôn luôn quán niệm về 
cách mà mọi thứ diễn ra. Dù đang đi, đang đứng, 
đang ngồi, hay đang nằm, sự chánh niệm được duy 
trì một các đều đặn và vững chắc. Đây là các thiền 
tập đúng đẳắn—ta phải luôn theo dõi tâm một cách 
sâu sát, luôn xem xét nó trong suốt thời gian. Bây 
giờ là 7 giò tối, và chúng ta đã cùng nhau thiền tập 
một tiếng đồng hồ, đang thiết lập sự chánh niệm 
ngay tại đây và bây giờ, và đến lúc ngưng giò thiền 
ở đây. Lúc này có thể tâm của nhiều người đã hoàn 
toàn ngưng tu tập và họ không còn tiếp tục quán 
niệm sau khi hết giò thiền. Đây là cách thực hành 
sai. Chúng ta ngưng thiền thì đó chỉ là ngưng cái 
nghi thức giờ thiền chung của nhóm. Chúng ta nên 
tiếp tục tu tập sự tỉnh-giác một cách kiên định, 
không bỏ lỡ. 

Tôi thường nói rằng nếu không thực hành một 
cách kiên định thì chỉ giống như những giọt nước 
rơi, nó không liên tục như một dòng chảy. Sự 
chánh niệm không được duy trì một cách đều đặn. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 31 


Điều quan trọng là tâm phải thực hành, chứ không 
phải cái khác. Thân không thực hành. Tâm làm việc 
đó, tâm thực hành. Nếu hiểu rõ được chỗ này, 
chúng ta sẽ thấy rằng không nhất thiết chúng ta 
phải ngôi thiền theo nghi thức thì tâm mới biết 
trạng thái định (sømaädfn). Tầm là người thực hành. 
Ta phải tự trải nghiệm và tự hiểu biết điều này, 
trong tâm của mình. 

Khi ta tự mình thấy điều này, ta sẽ luôn tu tập 
sự tỉnh giác trong tâm trong mọi lúc và trong mọi 
tư thế. Nếu ta duy trì sự chánh niệm như một dòng 
chảy đều đặn và không gián đoạn thì những giọt 
nước sẽ hòa quyện vào một dòng chảy liên tục. Sự 
chánh-niệm có mặt trong từng mỗi giây khắc và 
nhờ đó sự tỉnh-giác về những đối tượng của tâm 
cũng có mặt suốt mọi lúc. Nếu tâm được điều phục 
và hòa hợp với một sự chánh niệm liên tục, ta sẽ 
biết được mỗi khi nào tâm ở trong trạng thái thiện 
lành, và khi nào tâm ở trong trạng thái bất thiện. Ta 
sẽ biết tâm là đang tĩnh lặng và tâm là đang động 
vọng. Bất cứ ở đâu ta cũng thực hành như vậy. Nếu 
ta tập luyện tâm theo cách này, có nghĩa là việc 
thiền tập của ta sẽ chín chắn nhanh chóng và thành 
công. 


32 s Thiên sư Ajahn Chah 


Nhưng nhiều người tại gia không hiểu rõ về 
cách tu tập là như vậy. Ngày nay có nhiều người 
đến các khóa thiền minh sát trong ba ngày hay bảy 
ngày, nơi đó họ không cần nói hay làm gì cả, chỉ 
thiền. Mọi người có thể tham dự một khóa thiền im 
lặng trong một hay hai tuần, sau đó quay về lại với 
đời sống hàng ngày. Họ có thể nghĩ rằng “họ đã tu 
tập xong thiền minh sát, vì họ cảm thấy đã biết hết 
về thiền là gì. Sau đó họ vẫn tiếp tục những sinh 
hoạt phàm tục, họ đến quán xá, hội hè, ăn uống và 
nếm trải những dục lạc. Nếu làm như vậy, cuối 
cùng sự thiền tập của họ cũng chẳng mang lại kết 
quả gì. Nếu họ cứ đi ra ngoài và làm những thứ 
không lành mạnh làm quấy động và điên đảo tâm 
thì coi như họ mất hết tất cả (thời gian và sự thiền 
tập trước đó). Rồi năm sau họ lại đăng ký khóa 
thiền một tuần hay hai tuần, rồi sau đó lại lao ra 
những nơi quán xá, hội hè, ăn uống để tìm dục lạc. 
Đó là sự thực hành sai. Đó không phải là tu tập 
Giáo Pháp, không phải là con đường dẫn đến tiến 
bộ tâm linh. Chúng ta cần phải nỗ lực để từ bỏ dục 
lạc phàm trần. Ta phải luôn suy xét quán niệm cho 
đến khi nhìn thấy những tác hại từ những hành vi 
đó. Nhìn thấy tác hại của việc đi đến quán xá, uống 
bia rượu, chỗ ăn chơi và vui chơi bên ngoài xã hội 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 33 


hiện đại. Quán chiếu để thấy rõ tác hại của nhiều 
loại hành vi không khéo léo (không lành mạnh) mà 
ta đang làm đối với tâm. Đó là cách suy xét để tạo 
cho ta động lực để ta bước lùi lại và thay đổi lối 
sống. Rồi ta sẽ tìm thấy sự bình an. Khi trải nghiệm 
được sự bình-an thì bạn càng nhận ra những hành 
vi phàm tục không lành mạnh tác hại đến tâm như 
thế nào. Đây là cách tu tập đúng đắn. Nếu ta cứ 
đăng ký tham dự một khóa thiền im lặng trong bảy 
ngày, rồi trong bảy tháng sau đó lại ăn nói này nọ 
liền miệng như bình thường và buông thả vào 
những dục lạc phàm trần như bình thường, thì làm 
sao ta có thể nói ta đã có được lợi lạc hay vẫn giữ 
được lợi lạc của bảy ngày thiền đó?. Tất cả chỉ là 
công cốc. 


Tôi thực sự mong tất cả mọi Phật tử tại gia 
đang tu tập sự tỉnh giác và trí tuệ phải nhìn rõ chỗ 
này. Phải nắm rõ lý thiền chỗ này. Hãy cố gắng 
thực hành kiên trì và liên tục. Nhìn thấy những sự 
bất lợi của việc tu tập một cách không chân thành 
và không kiên định, và cố gắng duy trì sự nỗ lực 
ưu tiên và liên tục cho việc tu tập. Phải thực sự đặt 
vấn đề đến mức nghiêm túc như vậy thì mới được. 
Thực sự đó là khả năng thực tế nhất để người tu có 
thể tu sửa và trừ bỏ được những ô nhiễm trong 


34 * Thiên sư Ajahn Chah 


tâm. Chứ còn việc tu trong khóa thiền sáu ngày im 
lặng và cách ly rồi tiếp theo là sáu tháng sống 
buông thả theo nhục dục, không có chánh niệm và 
tiết chế, thì chẳng bao giờ có được sự lợi lạc hay 
tiến bộ gì. (Nhưng đa số Phật tử bây giò toàn tu 
kiểu như vậy, nửa tu nửa tục, tu một phá mười). 
Tất cả chẳng có gì. Giống như một người đi làm chỉ 
được một trăm đồng một ngày, nhưng chiều về xài 
ba trăm đồng vào việc ăn uống và mua đồ, vậy 
người đó tiết kiệm được gì hay giữ được bao nhiêu 
hay không?. Tất cả đều hết, thậm chí còn thâm hụt. 
Thiền cũng như vậy. Tu tập tâm chỉ được một, 
nhưng sau đó buông thả tâm vào những khoái lạc 
giác quan gấp mười lần, trăm lần. Rốt cuộc tâm 
chẳng tốt hơn, thậm chí càng xấu hơn. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 35 


DÙNG SỰ TĨNH LẶNG 
VÀ TRÍ TUỆ 


Làm cho tâm tính lặng là tìm trạng thái cân 
bằng đúng đắn. Nếu ta thúc ép tâm nhiều quá, nó 
sẽ đi lố điểm cân bằng; nhưng nếu ta không nỗ lực 
đủ, thì nó chẳng đi đến đâu, nó không tìm thấy 
điểm cân bằng. 


Thường thì tâm người không tính tại, nó luôn 
động vọng, chạy nhảy suốt thời gian. Chúng ta 
phải làm cho tâm mạnh mẽ. Làm tâm mạnh không 
giống như làm cho thân mạnh. Để có thân thể 
mạnh mẽ, ta tập luyện thể dục, gồng ép nó để nó 
được mạnh mẽ. Để làm tâm mạnh mẽ thì chúng ta 
phải làm cho nó bình yên, không lăng xăng, không 
nghĩ này nghĩ nọ. Hầu hết chúng ta không có tâm 
bình an, nó chưa bao giờ được bình an, nó cũng 
không có một năng lực định tâm (samadln), vì vậy 
chúng ta cần phải thiết lập nó trong một giới hạn. 
Chúng ta ngồi thiền, với cái “người biết”. 

Nếu chúng ta thúc ép hơi thở quá đài hay quá 
ngắn, chúng ta không có sự cân bằng, và tâm sẽ 
không được bình an. Chỗ này giống như khi chúng 
ta bắt đầu đạp bàn đạp máy may. Đầu tiên chúng 


36 * Thiên sư Ajahn Chah 


ta phải tập đạp bắt nhịp, đến khi chân đạp đúng 
theo nhịp thì chúng ta mới may được. Theo đõi hơi 
thở cũng giống vậy. Chúng ta không cần quan tâm 
hơi thở ngắn dài hay mạnh yếu ra sao, chúng ta chỉ 
nhìn nó, nhìn theo nó. Ta không xía gì vào nó, chỉ 
đơn thuần nhìn theo hơi thở tự nhiên đi vào, đi ra. 


Khi nào nó cân bằng, chúng ta lấy nó làm đối 
tượng thiền. Khi thở vào, bắt đầu là ngay chỗ chóp 
mũi, giữa là nơi lông ngực, và cuối là ở bụng. Đây 
là đường đi của hơi thở. Khi thở ra, bắt đầu là ở 
bụng, giữa là ngực, và cuối là chóp mũi. Chỉ đơn 
thuần chú ý đường đi hơi thở từ chóp mũi, ở ngực, 
và ở bụng; rồi ở bụng, ngực, và chóp mũi. Việc chú 
ý vào ba điểm đó giúp tâm vững chắc, giúp hạn 
chế những hoạt động của tâm để sự chánh niệm và 
tỉnh giác có thể khởi sinh đễ dàng. (Tâm hoạt động 
lăng xăng nhiều như bình thường thì khó có sự 
chánh niệm và tỉnh giác). 

Khi sự tỉnh-giác đã an trụ được nơi ba điểm đó, 
thì ta có thể buông bỏ ba điểm đó và chỉ chú tâm 
đến hơi thở vào và ra, tập trung duy nhất vào một 
điểm là chóp-mũi hoặc điểm giữa của môi trên nơi 
mà hơi thở tiếp xúc khi đi vào và đi ra. Chúng ta 
không cần phải theo hơi thở nữa, chỉ cần thiết lập 
sự chú tâm [chánh niệm] trước mặt tại nơi chóp- 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 3T 


mũi, và chú tâm vào duy nhất điểm này — đi vào, đi 
ra, đi vào, đi ra. 

Không cần nghĩ đến điều gì đặc biệt cả, chỉ tập 
trung vào việc duy nhất này, luôn có sự hiện-diện 
của tâm. Không cần làm thứ gì khác nữa, chỉ thở 
vào và thở ra. 


Chẳng bao lâu tâm sẽ được bình an, hơi thở 
được tinh tế. Tâm và thân được nhẹ nhàng. Đây là 
trạng thái đúng đắn của việc thiền tập đúng đắn. 


Khi ngồi thiền tâm được thanh lọc, tâm trở nên 
tinh tế, nhưng bất kỳ trạng thái nào của tâm chúng 
ta cũng cố ý thức rõ về nó, biết rõ trạng thái đó. 
Hoạt động của tâm đang diễn ra ở đó cùng với sự 
tĩnh lặng. Có hành vi kéo tâm về một chỗ (đối 
tượng) để quán niệm [suy xét]. Đó là hành vi 
øitakha (tầm). Nếu không có nhiều chánh niệm thì 
không có nhiều zifakha. Tiếp theo đó là sự quán 
niệm [suy xét] xung quanh đối tượng đó. Đó là 
hành vi ø¡cara (tứ). Những nhận thức [tưởng] khác 
nhau trong tâm có thể khởi sinh nhưng sự tỉnh-giác 
của mình là điều quan trọng — bất cứ thứ gì đang 
diễn ra ta đều biết nó một cách liên tục. Khi chúng 
ta thiền sâu hơn, chúng ta luôn tỉnh giác (hằng biết, 
thường biết) về trạng thái thiền của mình, biết rõ 


38 + Thiên sư Ajahn Chah 


tâm có được thiết lập vững chắc hay không. Như 
vậy lúc nào cũng có mặt sự tập trung (định) và sự 
tỉnh giác của tâm. 

Có một cái tâm bình an không có nghĩa là 
không có gì đang xảy ra: những nhận thức trong 
tâm [tâm tưởng] vẫn khởi sinh. Chắng hạn, khi nói 
về mức độ bình an đầu tiên của tâm (tâng nhất 
thiền), chúng ta nói nó có năm yếu tố. Trước hết là 
øitakha (tầm), ơicara (tứ), pifi (hỷ) khởi sinh rồi đến 
sukkha (lạc). Tất cả bốn yếu tố này nằm chung trong 
cái tâm đã được thiết lập trong sự tĩnh lặng. Tất cả 
chúng chỉ như là “một” trạng thái. 


Yếu tố thứ năm là sự nhất-điểm. Bạn có thể thắc 
mắc tại sao có sự nhất-điểm trong khi cũng có mặt 
những yếu tố kia?. Điều này là do bởi tất cả các yếu 
tố được hợp-nhất với nhau trên nền tảng tĩnh-lặng 
đó. Tất cả chúng hợp lại được gọi là một trạng thái 
định (sømadli). Chúng không phải là những trạng 
thái thường ngày của tâm, mà chúng là những yếu 
tố của một tầng thiền định. Có năm yếu tố (đặc 
tính) như vậy, nhưng chúng không hề quấy nhiễu 
nền tảng sự tĩnh-lặng. Có øifakka (tầm) kéo tâm đến 
đối tượng (đề mục) quán niệm, nhưng nó không 
làm quấy nhiễu tâm. Có øiczra (tứ) quán niệm xung 
quanh đối tượng (đề mục) quán niệm, và có yếu tố 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 39 


hoan hỷ (hỷ) và hạnh phúc (lạc) khởi sinh, nhưng 
chúng không quấy nhiễu tâm. Vì vậy, tâm là một 
với những yếu tố này. Tầng thiền định (/hama) bình 
an thứ nhất là như vậy. 


Chúng ta không cần phải gọi tên là nhất thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền..., chỉ đơn giản gọi nó 
là “một cái tâm bình an“. Khi tâm càng lúc càng 
tính lặng hơn nó sẽ buông bỏ 0fakha và öicara (tầm 
và tứ), chỉ còn lại yếu tố gf¡ và sukha (hỷ và lạc). Tại 
sao tâm đẹp bỏ tâm và tứ? Bởi khi tâm càng được 
thanh lọc tinh-tế hơn, những hành vi tâm và tứ trở 
nên quá thô-tế đối với tâm. (Đường lối của thiền là 
từ từ đi đến một cái tâm thanh lọc hơn và tỉnh tế 
hơn). Ở giai đoạn thiền này, khi tâm đẹp bỏ tầm và 
tứ, những cảm giác hân hoan tột cùng (hỷ) có thể 
khởi sinh, nước mắt có thể chảy dài vì mừng vui. 
Nhưng đến khi tâm càng đạt định thâm sâu hơn, 
thì yếu tố hoan hỷ (hỷ) này cũng bị dẹp bỏ, chỉ còn 
lại niềm hạnh phúc (lạc) và sự nhất-điểm của tâm. 
Rồi cuối cùng tâm cũng đẹp bỏ luôn yếu tố hạnh 
phúc (lạc), chỉ còn lại một cái tâm được thanh lọc 
tinh-tế nhất. Trạng thái tâm lúc này chỉ có hai yếu 
tố là sự buông-xả („ekkha) và sự nhất-điểm 
(cekageata). Tất cả các yếu tố khác đều đã bị dẹp bỏ. 
Tâm tĩnh tại, bất động. 


40 * Thiển sư Ajahn Chah 


Một khi tâm bình an thì điều đó có thể xảy ra. 
Ta không cần nghĩ nhiều về điều đó, nó tự xảy ra 
khi những yếu tố nhân duyên chín muồi. Đây được 
gọi là năng lượng của một cái tâm bình an. Trong 
trạng thái này tâm không bị buồn ngủ (đò đẫn, ngu 
mờ); năm chướng ngại [tham, sân, bất an, đờ đẫn 
và nghi ngò] đều đã biến mất. Nhưng nếu năng 
lượng không đủ mạnh và sự chánh niệm yếu, thì 
nhiều lúc sẽ khởi sinh những nhận thức (tâm 
tưởng) gây phiền não. Tâm thì bình an nhưng 
dường như nó vẫn còn “một lớp mơ mờ” bên trong 
sự tính lặng. Nhưng đó cũng không phải là sự đờ 
đẫn hay buồn ngủ thông thường, một số tâm tưởng 
sẽ hiện lên — có thể ta sẽ nghe thấy một âm thanh 
hoặc nhìn thấy một con chó hay thứ gì đó. Nó 
không rõ ràng, nhưng đó cũng không phải kiểu 
một giấc mơ. Điều này là do năm yếu tố nói trên đã 
bị mất cân bằng và yếu đi. 


Tâm có xu hướng giở trò giả-thật bên trong 
những tầng tính lặng. Khi tâm ở trong trạng thái 
này, những tâm ảnh nhiều lúc khởi sinh thông qua 
bất kỳ giác quan nào, và người thiền không thể nào 
nhận ra chính xác thứ gì đang diễn ra. “Ta đang 
ngủ? Không. Đó là mơ? Không, đó không phải là 
mơ...“. Những nhận thức (tưởng) này khởi sinh 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 41 


ngay giữa sự tĩnh lặng; nhưng nếu tâm thực sự tĩnh 
lặng và trong suốt thì chúng ta sẽ không nghi ngờ 
hay đặt câu hỏi gì về những tâm tưởng hay tâm 
ảnh đó khi chúng khởi sinh. Những câu hỏi như 
“Ta đang bị trôi? Ta đang ngủ hay sao? Ta đang bị 
“ sẽ không khởi lên, bởi vì những câu hỏi 
đó là đặc điểm của một cái tâm vẫn còn đang nghỉ 
ngờ. Câu hỏi ““Tôi đang ngủ hay tỉnh thức“... là tâm 
đang còn bối rối, ngu mờ. Đó là cái tâm đang bị lạc 
lối bên trong chính nó. Nó giống như mặt trăng đi 
vào sau đám mây. Ta vẫn còn nhìn thấy trăng 
nhưng mây đã làm nó mờ đi. Nó không giống mặt 
trăng thoát ra khỏi đám mây mù, sáng tỏ, sáng rõ 
và tỏa sáng. Khi tâm được bình an và được thiết 

lập vững chắc trong sự chánh-niệm và sự hiểu-biết- 
rõ-ràng thì ta sẽ không còn nghi ngờ hay băn khoăn 
gì về những hiện tượng khác nhau khởi sinh trong 
tâm. Tâm sẽ thực sự vượt trên những chướng ngại. 
Ta sẽ thấy biết một cách rõ rệt mọi sự xảy ra trong 


lạc tâm?... 


tâm như nó là. Ta không còn nghi ngờ nghỉ vấn bởi 
vì tâm đang trong suốt và sáng tỏ. Cái tâm đạt đến 
trạng thái định (sømaädln) là như vậy đó. 

Một số người thấy khó đạt định bởi vì họ 
không có những khuynh hướng đúng đắn. Họ có 
định, nhưng nó không mạnh, không chắc. Tuy 


42 * Thiên sư Ajahn Chah 


nhiên, một người có thể đạt sự bình an bằng cách 
dùng trí tuệ, bằng cách việc suy xét (quán xét, quán 
niệm) và nhìn thấy sự-thật của mọi sự. Đây là cách 
dùng trí-tuệ (minh sát) thay vì định-lực (thiền 
định). Chẳng hạn, không cần thiết phải ngồi xuống 
thiền thì mới có được sự tĩnh lặng trong tu hành. 
Chỉ cân hỏi chính mình “Đây là gì”...và suy xét và 
giải quyết vấn đề ngay tại đól. Một người có trí tuệ 
là như vậy. Người ấy không cần phải có định lực 
cao sâu, mặc dù cần phải có một mức định lực nào 
đó: chỉ cần một mức định lực cần thiết đủ để phát 
triển trí tuệ. Điều đó giống như việc trồng lúa và 
trồng bắp vậy. Người ta có thể cần ăn gạo nhiều 
hơn ăn bắp. (Có nơi trồng nhiều bắp, có họ trồng 
chủ lực nhiều lúa hơn, vì họ ăn nhiều gạo hơn). Sự 
tu tập của chúng ta cũng vậy: chúng ta có thể dựa 
chủ lực vào trí-tuệ để giải quyết những vấn đề (hơn 
là sự định-lực). Khi ta nhìn thấy sự thật, thì sự bình 
an sẽ khởi sinh. 

Hai cách tu tập là không giống nhau. Một số 
người có trí tuệ minh sát và mạnh về trí tuệ, nhưng 
họ không có nhiều định lực. Khi họ ngồi thiền họ 
không được bình an cho lắm. Họ thường nghĩ ngợi 
nhiều, quán sát cái này, suy xét cái kia...cho đến 
cuối cùng, họ quán xét một cách rõ ràng về sự khổ 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 43 


và sướng và họ nhìn thấy sự thật bên trong chúng. 
Một số nghiêng về cách tu tập này hơn là thiền 
định. Khi đang đứng, đang đi, đang ngôi, hay đang 
nằm, sự giác ngộ có thể xảy ra. Bằng việc nhìn- 
thấy, bằng việc buông-bỏ, họ đạt đến sự bình an. 
Đạt đến sự bình an thông qua sự thấy biết sự thật, 
thông qua sự vượt qua nghi ngờ; họ vượt qua nghi 
ngờ bởi do họ đã tự thân nhìn thấy sự thật cho 
chính mình. 


Một số người ít trí tuệ nhưng họ có khả năng 
định-tâm rất mạnh. Họ có thể nhập định sâu một 
cách nhanh chóng, nhưng không có nhiều trí tuệ, 
họ không bắt kịp những ô nhiễm của họ đúng lúc, 
họ không biết về chúng. Nên họ không giải quyết 
được những vấn đề. 


Nhưng dù chúng ta có thiền theo bất cứ cách nào, 
điều quan trọng của thiền là dẹp bỏ những ý nghĩ sai 
lầm (tà kiến), để còn lại cách nhìn đúng đắn (chánh 
kiến). Chúng ta cần loại bỏ sự bất ổn, để còn lại sự bình 
q". 


Cách tu nào cũng dẫn đến một nơi. Đó chỉ là 
hai-mặt của việc tu tập, nhưng hai thứ đó, định và 
tuệ, đi chung với nhau. Chúng ta không thể tu cái 
này và bỏ cái kia. Thiệt là không có chuyện như 


44 * Thiền sư AJjahn Chah 


vậy. Định và tuệ phải đi chung với nhau. (Đó là lẽ 
tự nhiên của việc thiền tập đúng đắn). 


Cái đang quan sát những thứ khác nhau khởi 
sinh trong tâm trong khi ngồi thiền thì được gọi là 
sự chánh-niệm (szf¡). Sự chánh niệm này là điều 
kiện, thông qua tiến trình tu tập, giúp cho những 
yếu tố khác khởi sinh. Chánh niệm là sống. Khi 
chúng ta không có chánh niệm, chúng ta vô tâm 
buông thả, thì cũng giống như ta đang chết. Nếu 
chúng ta không có chánh niệm, lời nói và hành 
động của chúng ta không có ý nghĩa. Chánh niệm 
đơn giản chỉ là sự nhớ, niệm, hằng nhớ, thường 
nhớ. Nó là nguyên nhân làm khởi sinh sự-hiểu- 
biết-rõ-ràng (sự tự-tinh-giác) và trí tuệ. Những đức 
hạnh chúng ta đã tu tập cũng không hoàn hảo nếu 
thiếu sự chánh niệm. Chánh niệm là cái quan sát 
chúng ta khi ta đang đứng, đang đi, đang ngồi, và 
đang nằm. Ngay cả khi ta không còn ở trong chánh 
định (đã thoát ra khỏi trạng thái định smadli, đã ra 
khỏi tầng thiền định 7hana), thì sự chánh niệm cũng 
phải nên có mặt xuyên suốt. 


Dẫn giải sơ lược về thiên tập * 45 


CHÁNH NIỆM VỀ THÂN 


Trong việc tập luyện tâm (thiền), điều rất cần là 
phải vượt qua sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ và không 
chắc chắn là những trở ngại rất lớn mà ta phải giải 
quyết. Sự điều-tra về ba gông-cùm: thân kiến, sự 
dính mắc vào những tục lệ và nghi lễ, và sự nghi 
ngờ là cách Phật đã thực hành để thoát ra khỏi ba 
loại gông cùm dính mắc đó.5 Lúc đầu chúng ta học 
hiểu về những ô nhiễm này từ trong kinh sách— 
nhưng chúng ta vẫn còn thiếu trí tuệ minh sát để 
nhìn thấu rõ chúng đích thực là gì. 


Điều tra về thân-kiến (quan niệm sai lầm rằng 
có một cái “ta”, một “bản thân”, hay một “bản ngã/) là 
cách làm để hết nhận lầm thân là “ta”, thân này là 
một bản ngã. Nó là cách nghĩ coi thân mình và thân 
người khác là một danh tánh chắc chắn, coi thân là 
hơn cả. Quan niệm này không hợp lý với lẽ thật vô 


5 Một trong những cách mà Phật đã chỉ ra con đường đi đến giác 
ngộ là cách từ bỏ đần đâần những gông cùm, là thứ trói buộc chúng 
ta vào vòng sinh tử khổ đau. Ba gông cùm đầu tiên là thân kiến: 
quan niệm về một cái “ta (sakkay/a-ditthi), sự dính mắc mù quáng 
vào những tục lệ và nghỉ lễ (sillabata-paramasa), và nghỉ ngờ 
(oicikiccha). 


46 * Thiên sư Ajahn Chah 


thường. Chúng ta phải điều tra về cái quan niệm 
này cho đến khi chúng ta đạt được sự hiểu biết và 
nhìn thấy được sự thật rằng: sự dính chấp vào thân 
chỉ là một chướng ngại và nó cản trở tâm của 
chúng sinh không đạt đến trí tuệ nhìn thấy rõ nhân 
lý và Giáo Pháp (Dhamma). 


Vì lẽ này, trước hết các sư thầy sẽ hướng dẫn 
cho từng người tu mới cách điều tra về năm đối 
tượng thiền: tóc, lông, móng, răng và da. Thông 
qua sự quán niệm và điều tra về những bộ phận 
này của thân, người tu sẽ có được trí tuệ minh sát 
nhìn thấy sự thật về thân. Những đối tượng này 
tạo thành vẻ bề ngoài đễ nhìn thấy của thân, tạo 
nên sự dính chấp vào thân. Sự quán niệm về những 
bộ phận này là cách xem xét trực tiếp về thân-kiến. 
Đây là cách mà nhiều thế hệ nam tu nữ tu đã được 
dạy, ngay sau khi gia nhập vào Tăng đoàn hay sau 
khi trở thành người tại gia tu thiền, để vượt qua cái 
quan niệm sai lầm về thân. Ta không nhìn thấy sự 
thật vì ta còn dính mắc vào gông cùm cố-hữu kiên 
cố này. Còn dính mắc này là còn ngu mờ vô minh. 


Đức Phật dạy chúng ta vượt qua vô minh. Cách 
để vượt qua vô minh là nhìn thấy rõ ràng thân đích 
thực là gì. Bằng trí tuệ nhìn thấu suốt vào bản chất 
thực sự vô thường (sinh, bệnh, hoại, diệt) của thân, 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 41 


chúng ta phải thấy được thân ta và thân người 
khác chẳng khác nhau, tất cả đều không là cái gì 
chắc chắc hay bền lâu. Thân chỉ là thân; nó không 
phải là một “con ngườï, một bản ngã, hay là thân 
của “ta”, thân của “họ. (Nếu thân này là ta, là của ta, 
vậy sao khi ta nói nó không bệnh, nó vẫn bệnh?. 
Sao ta nói nó đừng già đi, đừng nhăn nheo, yêu 
đuối mà nó vẫn cứ già đi, nhăn nheo và yếu đuối đi 
theo thời gian?). Một cái thân có mặt: ta đặt tên dán 
nhãn cho nó. Rồi ta dính chấp vào nó và ràng buộc 
vào nó như là thân của ta, hay thân của anh, thân 
của chị. Ta dính chấp vào cái quan niệm rằng thân 
là thường hằng và là cái gì đó sạch sẽ và đáng yêu. 
Sự dính chấp này đã ăn sâu vào trong tâm, là cố 
hữu. Đó là cách tâm dính chấp vào thân. 


Còn dính chấp thân như vậy là còn dính trong 
sự nghỉ ngờ và không chắc chẵn về thân. Trí tuệ 
minh sát của ta chưa đầy đủ để nhìn thấu vào sự si- 
mê về thân của ta. Khi nào còn si mê (vô minh), thì 
ta còn gọi thân là một bản ngã (øffa), là cái “ta, và 
diễn dịch mọi sự trải nghiệm trên đời theo “nền 
tảng” có một cái “ta như một danh tánh cố định, 
bền chắc và thường hằng. Ta đã hoàn toàn dính 
mắc vào cái quan niệm truyền kiếp cho thân là cái 
“ta” và “thân của ta”, và không có cách nào để thoát 


48 * Thiên sư Ajahn Chah 


ra khỏi cái quan niệm đó. Nhưng sự hiểu biết rõ 
ràng theo đúng lẽ tự nhiên và đúng sự thật của 
thân sẽ cho ta biết tận “tẩy của thân: thân chỉ là 
thân. Bằng trí tuệ, ta thấy thân đích thực chỉ là như 
vậy, và trí tuệ đó sẽ tác động thắng đến cái quan 
niệm ngu dốt cho rằng “cái “ta” là thân, “thân là cái 
“ta. Trí tuệ minh sát nhìn thấu rõ thân chỉ là như 
vậy, sẽ dẫn đến phá bỏ sự dính mắc bằng cách 
bứng bỏ đần dần và đẹp bỏ sự vô minh về thân 
này. 

Thực hành quán niệm về thân và tự nhiên sẽ 
đến lúc chúng ta tự nhiên nghĩ rằng: “Ô, thân này 
chỉ thân. Dù gì nó cũng chỉ là thân.“ Nếu cách nghĩ 
như vậy đã được xác lập thì ngay khi ta tự nói rằng 
“thân cùng lắm chỉ là thân”, tâm tự nhiên buông- 
bỏ sự dính chấp vào thân. Tâm không còn bị gông 
cùm thân kiến. Đó là trí tuệ minh sát nhìn thấy 
thân chỉ là thân. Bằng cách duy trì sự buông-bỏ 
thân kiến, bằng cách nhìn thấy liên tục sự thật thân 
chỉ là thân, tất cả sự nghi ngờ và sự không chắc 
chắn sẽ từ từ bị nhổ sạch tận gốc. Khi ta càng điều 
tra về thân, ta chỉ càng thấy thân chỉ là thân chứ 
không phải là một “con người A, một cái ta, hay 
một người nào đó. Điều đó sẽ càng tác động mạnh 
thêm lên tâm thức. Lúc đó sẽ hết nghi ngờ. Khi dẹp 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 49 


bỏ được gông cùm thân-kiến thì cũng đồng thời 
dẹp bỏ được gông cùm nghi ngờ. 


Sự dính mắc mù quáng vào những tục lệ và 
nghỉ lễ (silabbata-paramasa) là gông cùm cũng bị 
đẹp bỏ đồng thời khi gông cùm thân kiến được đẹp 
bỏ. Mọi sự tin vào sự màu nhiệm của những tục lệ 
và nghỉ lễ cúng bái, như là cách tu hành, cũng xuất 
phát từ quan điểm thân kiến. (Vì nghĩ rằng có thân, 
có cái “ta”, nên tin rằng sẽ có tác dụng gia hộ cho cái 
“ta” nếu thực hành các tập tục và lễ nghi. Bản thân 
những tục lệ và lễ nghi không phải là vấn đề. Vấn 
đề là người ta cứ tin rằng tục lệ và lễ nghỉ là cách 
thực hành mang lại kết quả tốt cho “mình”). Chúng 
ta thường cho rằng ba gông cùm này là riêng biệt, 
nhưng thực ra khi ta đã tu tập được trí tuệ minh sát 
nhìn thấy quan niệm thân kiến là sai lâm, thì quan 
niệm về tục lệ và lễ nghỉ, và sự nghi ngờ cũng biến 
mất, bởi vì chúng cũng từ gốc của gông cùm “cái ta 
mà ra. Do vậy, chúng ta phải liên tục điều tra quán 
niệm về thân và suy xét riêng từng bộ phận của 
thân. Khi đã xem xét và nhìn thấy rõ từng bộ phận 
đích thực là gì thì cái nhận-thức coi thân là một 
thực thể hay một danh tánh sẽ từ từ biến mất. 


Một cách tu thiền để dẫn đến trí tuệ minh sát rõ 
rệt và sâu sắc hơn là thiền về một đối-tượng để làm 


50 * Thiên sư Ajahn Chah 


cho tâm tĩnh lặng. Đó là thiền định. Tâm tĩnh lặng 
là tâm vững chắc trong trạng thái định (samadhi). 
Những trạng thái định gồm định nhất-thời (định 
sát-na, khamika samadli), định tiếp cận (cận định, 
uipacara sanadi), hoặc định hoàn-toàn (appan=a 
samadli, tức tầng thiền định, jana). Mức độ định 
tâm được quyết định bởi sự thanh lọc của tâm thức 
trong từng khoảng khắc trong quá trình tập luyện 
tâm để duy trì sự chú tâm tỉnh giác vào đối tượng 
thiền. 


Trong trạng thái định nhất-thời, tâm chỉ được 
hợp nhất trong một khoảng khắc thời gian. Tâm 
tính lặng trong trạng thái định, nhưng chỉ hội tụ 
được trong khoảnh khắc, rồi lập tức phân tán khỏi 
trạng thái hội tụ đó.” (Định rồi rớt định ngay, 
không giữ định được lâu, đó là tâm của người mới 
tu tập). Khi sự tập-trung tâm được thanh lọc thêm 
trong quá trình thiền định, người tu trải nghiệm 
thêm những đặc tính khác nhau của từng mức độ 
định. Mỗi mức độ đó được gọi là một mức độ 
(tầng, trạng thái) định (sanađÏn), có thể là một trạng 





7 Xin nhắc lại, thiền định là tu tập sự chú tâm vào một đối tượng 
thiền cho đến khi (các) tâm được hội tụ vào một điểm, được hợp 
nhất với nhau, được tập trung, được cố định vào một điểm. Đó gọi 
là trạng thái nhất-điểm của tâm. Trạng thái đó gọi là định. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 5] 


thái cận định hay một tầng thiền định. Ở mỗi mức 
định, tâm đều tĩnh lặng nhưng độ sâu của trạng 
thái định là khác nhau và mức độ bình an của tâm 
cũng khác nhau. Ở mức định thấp, tâm vẫn còn 
động vọng và lăng xăng, nhưng nó vẫn chuyển 
động xung quanh trạng thái định. Nó không bị 
dính vào những hành vi làm kích động hay phân 
tán tâm. Sự chú tâm (tỉnh giác) của ta có thể đang 
(tạm, chợt) đuổi theo một đối tượng thiện-lành 
trong chốc lát, sau đó sẽ quay về an trụ vào một 
điểm tĩnh lặng trong một khoảng thời gian. 


Chúng ta có thể ví trạng thái định nhất-thời với 
việc đi bộ. Ta đi được một lúc rồi ngừng lại nghỉ, 
và sau khi nghỉ lại tiếp tục đi đến lúc ngừng lại 
nghỉ tiếp. Mỗi lần ngừng nghỉ là gián đoạn việc đi, 
những mỗi lần nghỉ là hoàn toàn tĩnh tại, đó là sự 
tĩnh tại tạm-thời của thân. Sau một lúc, ta lại bắt 
đầu chuyển động để tiếp tục đi. Định nhất-thời 
cũng giống như vậy. Lúc định, lúc không. 

Nếu ta tiếp tục thiền định vào một đối tượng để 
làm tâm tính lặng hơn, ta sẽ đạt đến một mức độ 
định khác trong đó tâm vững mạnh hơn, được gọi 


52 * Thiên sư Ajahn Chah 


là trạng thái định tiếp-cận (cận định)°. Trong trạng 
thái cận định này, tâm vẫn còn ít nhiều chuyển 
động xung quanh. Sự chuyển động này diễn ra 
trong vòng một số giới hạn, tâm chuyển động 
trong giới hạn đó. Những giới hạn (nhiều hay ít) đó 
được quyết định bởi sự vững chắc và ổn định của 
sự tập trung. Sự trải nghiệm sẽ thay đổi ít nhiều 
giữa sự tĩnh lặng và một số hành vi trong tâm. Tâm 
tĩnh lặng trong lúc này và chuyển động một ít 
trong lúc khác. Bên trong sự chuyển động đó vẫn 
giữ yên một mức độ tính lặng và tập trung, chỉ có 
điều là tâm không tuyệt đối tĩnh-tại hay hoàn toàn 
bất-động. Tâm vẫn còn một ít ý nghĩ và lăng xăng 
chút ít. Giống như ta đang đi quanh quấn bên 
trong ngôi nhà của mình. Ta chuyển động một ít 
bên trong giới hạn của tập trung, mà không mất sự 
tỉnh-giác và không chuyển động ra khỏi cửa nhà, 
không đi xa khỏi đối tượng thiền. Sự chuyển động 





8 Định tiếp cận (cận định) ở đây là trạng thái gần ngưỡng cửa trạng 
thái một tâng thiền định (/ha„a): cận định trước-jhana. 


Nhưng trạng thái ngay khi vừa thoát ra khỏi một tầng thiền định 
cũng được gọi là cận định: cận định sau-jhana. Trạng thái cận định 
sau-jhana chính là nơi để người thiền suy xét (quán chiếu) lại các 
đặc điểm của một tầng thiền định giúp khởi sinh loại trí tuệ minh 
sát thâm sâu. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 53 


của tâm nằm trong giới hạn của những trạng thái 
tâm thiện lành. Nó không bị dính vào những trạng 
thái do tâm bất thiện tạo ra. Lúc này (cận định) mọi 
ý nghĩ đều thiện lành. Một khi tâm tĩnh lặng, nó 
trải nghiệm những trạng thái tâm thiện lành trong 
từng giây khắc. Trong thời gian tâm được tập trung 
(hội tụ) nó chỉ trải nghiệm những trạng thái tâm 
thiện lành và có những quãng nó lắng xuống trở 
nên hoàn toàn tĩnh-tại và hợp-nhất vào đối tượng 
của nó. 

Như vậy là tâm vẫn trải nghiệm một số chuyển 
động, vờn quanh đối tượng của nó. Nó vẫn có thể 
quanh quấn trong những giới hạn được tạo ra bởi 
mức tập trung, nhưng thực sự chuyển động này 
không gây hại bởi vì tâm được tĩnh lặng trong 
trạng thái định (samadl). Đây là đường lối tâm tiến 
triển trong tiến trình thiền tập. 


Khi tâm chứng nhập vào tâng thiền định nó 
tính-lặng và tĩnh-tại đến một mức độ tinh tế nhất 
và thiện xảo nhất của nó. Ngay cả khi ta cảm nhận 
những thứ từ bên ngoài, ví dụ những âm thanh 
hay cảm nhận của thân, thì chúng vẫn nằm bên 
ngoài và không thể quấy nhiễu tâm lúc này. Ta có 
thể nghe âm thanh, nhưng nó không thể quấy 
nhiễu sự tập trung của ta. Có sự nghe âm thanh, 


54 * Thiên sư Ajahn Chah 


nhưng sự trải nghiệm thì giống như ta không nghe 
gì. Có sự tỉnh-giác về những thứ bên ngoài, nhưng 
nó giống như ta không chú ý gì đến chúng. Điều 
này là do ta buông-bỏ. Tâm buông bỏ một cách tự 
động. Sự tập trung (định) lúc này thật thâm sâu và 
vững chắc nên ta có thể đễ đàng buông bỏ những 
dính mắc vào những thứ đối tượng của giác quan 
một cách tự nhiên. Tâm có thể (thấm sâu) nhập vào 
trạng thái tầng thiền định này trong những quãng 
thời gian dài (một giờ, hai giò). Sau khi ở trong 
tâng thiền định trong một thời lượng thích hợp, 
tâm thoát ra khỏi đó. Nhiều khi, ngay khi ta thoát 
ra khỏi tầng thiền định sâu, một hình ảnh (0miHa) 
về tính nét nào đó của thân có thể hiện lên trong 
tâm. Đó có thể là một tâm ảnh về chỗ xấu xí nào đó 
của thân khởi sinh lên trong thức. Khi tâm thoát ra 
khỏi trạng thái tinh tế của tầng thiền định, hình 
ảnh về thân đó xuất hiện trong tâm, nổi lên và mở 
rộng ra bên trong tâm. Bất kỳ tính nét nào của thân 
cũng có thể nổi lên trong tâm và mở rộng trước 
“con mắt của tâm” ngay lúc này. 

Những tâm ảnh nổi lên theo cách này là cực kỳ 
rõ rệt và không thể lầm lẫn. Chúng ta thực sự đã 
trải nghiệm một sự tĩnh lặng rất sâu thì chúng mới 
nổi lên. (Tầng thiền định là tĩnh lặng rất sâu). 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 55 


Chúng ta có thể nhìn thấy những tâm ảnh một cách 
tuyệt đối rõ ràng, ngay cả khi hai mắt đang nhắm 
lại. Nếu ta mở mắt ra thì ta không thể thấy chúng. 
Chỉ khi hai mắt thường đang nhắm lại và tâm nhập 
vào trạng thái định sâu thì ta mới có thể thấy 
những tâm ảnh đó một cách rõ rệt, như thể chúng 
ta đang nhìn một vật ngay trước hai mắt thường 
đang mở vậy. Ta thậm chí có thể trải nghiệm toàn 
bộ hành trình của thức, ở đó trong từng mỗi giây 
khắc sự tỉnh giác của tâm được cố định (hội tụ, 
chiếu tụ) vào những tâm ảnh diễn tả tính nét xấu xí 
đó của thân. Sự xuất hiện của những tâm ảnh đó có 
thể trở thành cơ sở tạo ra trí tuệ minh sát nhìn thấy 
tính chất vô-thường của thân, cũng như những tính 
nét xấu xí, ô uế và ghớm ghiếc của nó, hoặc nhìn 
thấu vào sự thật rằng hoàn toàn không có bất kỳ 
một cái bản ngã hay một bản thể nào bên trong 
thân này. 

Khi những loại hiểu biết đặc biệt này khởi sinh, 
chúng tạo nên cơ sở để ta điều tra suy xét một cách 
khôn khéo và phát triển trí tuệ minh sát. Chúng ta 
mang loại trí tuệ minh sát này vào sâu trong tim. 
Cứ thực tập như vậy, trí tuệ minh sát sẽ trở thành 
nguyên nhân để tự nó khởi sinh. Nhiều lúc, khi bạn 
hướng sự chú tâm của mình vào quán chiếu những 


56 * Thiên sư Ajahn Chah 


tính nét xấu xí và ô uế của thân, những hình ảnh về 
những tính nét đó sẽ tự nhiên hiện lên trong tâm. 
Những hình ảnh đó là rõ rệt hơn bất kỳ hình ảnh 
nào mà ta cố tưởng nhớ lại và chúng dẫn đến trí 
tuệ minh sát thấu suốt hơn, thâm nhập sâu hơn vào 
bản chất của thân, hơn hẳn loại trí tuệ minh sát mà 
ta có được bằng tư duy suy-lý thông thường. Loại 
trí tuệ minh sát rõ rệt này như một ““cú chạm 
mạnh” làm hoạt động của tâm dừng lại, theo sau là 
trải nghiệm sâu sắc về ý nghĩa chán bỏ đối với 
thân. Trí tuệ này thực minh mẫn và sắc bén như 
vậy là do nó xuất phát từ một cái tâm hoàn-toàn 
bình an. Sự điều tra quán chiếu từ trong một trạng 
thái tĩnh lặng, dẫn chúng ta đến trí tuệ minh sát rõ 
rệt hơn và rõ rệt hơn, thì tâm trở nên an bình ơn 
khi nó càng được thấm nhuân trong sự quán niệm. 
Trí tuệ minh sát càng rõ rệt hơn và khẳng định 
hơn, thì tâm càng thấu suốt vào sự thật với sự điều 
tra suy xét được hỗ trợ bởi sự tĩnh lặng của trạng 
thái định (samadhi) thâm sâu. Đây là chỗ đến của 
việc thiền tập. Tiếp tục điều tra suy xét theo cách 
này về thân sẽ giúp ta lần lượt buông bỏ và cuối 
cùng tiêu điệt sự dính mắc vào gông cùm thân- 
kiến. Điều đó dẫn đến chấm dứt luôn sự nghi ngờ 
và không chắc chắn về cái đống thịt xương trong 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 5T 


đa mà ta gọi là thân, và ta buông bỏ luôn sự dính 
mắc mù quáng vào tác dụng của những tục lệ và lễ 
nghi. 


Cho dù chúng ta có bị bệnh nặng sốt cao hành 
hạ thân thể, sự chánh định và trí tuệ minh sát trong 
tâm vẫn vững chắc và không bị lay chuyển. Sự hiểu 
biết và trí tuệ cho phép bạn phân biệt rõ rệt giữa 
thân và tâm— Tâm là một hiện tượng, thân là một 
hiện tượng khác. Khi chúng ta nhìn thấy tâm và 
thân là hoàn toàn khác nhau một cách không thể 
chối cãi được, điều đó có nghĩa là việc tu tập trí tuệ 
đã đưa chúng ta đến nơi tâm chúng ta nhìn thấy 
chắc chắc bản chất của thân. 


Việc nhìn thấy bản chất đích thực của thân, một 
cách rõ ràng và vượt qua nghi ngờ nhò sự tĩnh lặng 
của trạng thái định, dẫn dắt tâm nếm trải một ý 
nghĩa mạnh về thế giới— đó là sự mệt mỏi và chán 
bỏ đối với thân này. Sự chán bỏ thân xuất phát từ 
sự không còn si mê và nhận lầm về nó nữa. Sự 
không còn si mê và nhận lầm về thân là xuất phát 
từ sự nhìn thấy bản chất đích thực của nó là gì. Đó 
là hệ quả tự nhiên của việc nhìn thấy. Sự chán bỏ 
đó không phải là do những trạng thái phàm 
thường như do ghê sợ, hay do những tâm tính bất 
thiện như ghét bỏ, ác cảm, căm ghét...Sự chán bỏ 


58 * Thiên sư Ajahn Chah 


này không phải xuất phát cùng gốc rễ với những 
tính chất ô nhiễm bất thiện của tâm. Đây là một 
phẩm chất tốt thiện do sự tu tập tâm linh mà có và 
nó có tác dụng tích cực khác đối với tâm hơn 
những tâm lý chán ngán và buồn chán của những 
người bình thường chưa giác ngộ. Người phàm 
thường chưa giác ngộ khi nhìn thân mình hay thân 
người thấy chán ngán thì họ thường trở nên ghét 
bỏ, ác cảm, tránh xa, giận hòn, tìm cách tránh né. 
Sự trải nghiệm của trí tuệ thì không giống như vậy. 
Cái cảm nhận “chán bỏ đối với thế giới” này 
được phát triển từ trí tuệ, dẫn đến sự từ bỏ, sự lìa 
bỏ cái quan niệm về một cái “thân của ta”, sự la bỏ 
đó xuất phát từ sự tự thân điều tra và tự thân nhìn 
thấy sự thật trong từng bộ phận của thân. Đó là sự 
tự do thoát khỏi sự ràng buộc vào thân-kiến vốn đã 
luôn chi phối và điều khiển mọi hành động và ý 
nghĩ theo dục-vọng của một “cái ta“ không có thực. 
Hơn nữa, ta buông bỏ (thân kiến) bằng một sự 
chấp nhận theo đường lối vô thường của mọi sự. 
Sự minh-bạch của trí tuệ là rất mạnh mẽ nên ta 
không còn cảm nhận ý nghĩa nào về một cái “ta cố 
định. Ba gông cùm [thân-kiến, nghi-ngờ, và sự 
dính mắc mù quáng vào những tục lệ và lễ nghi] 
trước đây luôn nằm bên dưới thói tâm và cách nhìn 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 59 


về thế giới, nay chúng không còn có thể che mờ 
tâm trí ta và không còn có thể khiến ta thực hành 
một cách sai lầm trong việc tu tập. Ngay đây chính 
là lúc bắt-đầu của con đường thánh đạo, là trí huệ 
minh sát đầu tiên nhìn vào sự thật tột cùng, và là 
bước đường đi đến trí huệ giác ngộ cao sâu hơn. 
(Tức lúc này người tu đã nhập-lưu vào dòng thánh 
đạo, sau khi đã phá bỏ ba gông cùm đầu tiên trong 
mười gông cùm). Chúng ta cũng có thể nói theo 
cách: đây là sự hiểu thấu Tứ Diệu Đế. Sự thật Tứ 
Diệu Đế là thứ phải được chứng ngộ bằng trí tuệ 
minh sát. Mọi tăng và ni đã từng chứng ngộ những 
lẽ thật Tứ Diệu Đế thì họ đã trải qua trí tuệ minh 
sát nhìn thấy rõ bản chất và đường lối đích thực 
của mọi sự sống. Ta biết khổ, biết nguyên nhân 
khổ, biết sự chấm dứt khổ và biết con đường dẫn 
đến sự chấm dứt khổ. Sự hiểu biết về mỗi Diệu Đế 
khởi sinh cũng ngay bên trong tâm này. Những 
chân lý đó cùng có mặt và hòa hợp với nhau thành 
những yếu tố (phần) của con đường Bát Chánh 
Đạo. Những yếu tố của Bát Chánh Đạo cũng được 
chứng ngộ từ bên trong tâm này. Khi các yếu tố 
(phần) của con đường hội tụ về trung tâm của tâm 
này, chúng sẽ cắt đứt mọi sự nghi ngờ và sự không 
chắc chắn của chúng ta về cách (con đường) tu tập. 


60 * Thiên sư Ajahn Chah 


Sự điều tra và phát triển của trí tuệ nhìn thấu 
vào Giáo Pháp (Dhamma) giúp tạo ra sự bình an 
sâu sắc của tâm. Khi đã đạt đến trí tuệ minh sát và 
thấu suốt như vậy, trí tuệ đó sẽ còn mãi trong tâm 
mọi lúc mọi nơi, cho dù ta đang nhắm mắt ngồi 
thiền hay ta đang mở mắt làm việc gì. Dù ta thấy 
chính mình đang ở trong tình huống nào, sự minh 
bạch của trí tuệ đó vẫn có mặt. Khi ta có “sự chánh 
niệm ổn định về tâm/ trong tâm, ta không quên 
chính mình. Dù đang đứng, đang đi, đang ngồi, 
đang nằm...sự tỉnh-giác bên trong giúp ta không 
thể mất chánh niệm. Đó là một trạng thái tỉnh-giác 
canh phòng ta không quên chính mình. Sự chánh 
niệm trở nên siêu mạnh nên nó tự duy trì nó đến 
mức nó trở thành tự nhiên với tâm như vậy. Đó là 
những kết quả của việc tu tập và tu dưỡng tâm và 
chính ngay tại đây ta vượt qua sự nghi ngờ. Ta 
không còn nghi ngờ về tương lai; ta không còn 
nghi ngờ quá khứ, và tương tự cũng không cần 
phải nghi ngờ về hiện tại. Ta vẫn còn sự tỉnh giác 
(ý thức) về thời quá khứ, hiện tại, và tương lai. Ta 
vẫn ý thức về sự hiện hữu của thời gian. Có thực 
tại của quá khứ, thực tại của hiện tại, và thực tại 
của tương lai, nhưng chúng ta không còn quan tâm 
hay chú ý đến nó nữa. 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 61 


Vì sao chúng ta không còn quan tâm đến nó 
nữa? Bởi vì những øì xảy ra trong quá khứ đã qua 
rồi. Quá khứ đã qua rồi. Tất cả những gì xảy ra 
trong hiện tại là kết quả của những nguyên nhân 
trong quá khứ. Ví dụ ta đang không đói bụng là 
bởi vì lúc nãy ta đã ăn rồi. Sự không đói trong hiện 
tại là kết quả của hành động ăn trong quá khứ lúc 
nãy. Nếu ta biết điều chúng ta trải qua trong hiện 
tại, chúng ta biết điều xảy ra trong quá khứ. Sự ăn 
trong quá khứ (lúc nãy) là nguyên nhân làm cho ta 
cảm thấy no hay có sức trong hiện tại (lúc này), và 
chính tình trạng này là nguyên nhân làm cho bạn 
hoạt động và làm việc được trong tương lai (lát 
sau). Như vậy hiện tại cung cấp những nguyên 
nhân tạo ra kết quả trong tương lai. Vì vậy, quá 
khứ, hiện tại và tương lai có thể được xem như là 
một. Phật gọi đó là ““eko đhamnmmo” — sự hợp nhất của 
Pháp (Dhamma). Đó không phải là những thứ 
(pháp) khác nhau; đó chỉ là như vậy. Khi ta nhìn 
thấy hiện tại, ta nhìn thấy tương lai. Bằng cách hiểu 
hiện tại, ta hiểu ra quá khứ. Quá khứ, hiện tại và 
tương lai làm thành một chuỗi liên tục của những 
nguyên nhân và kết quả (nhân-quả) và như vậy 
chúng liền lạc trôi chảy từ cái thời này sang thời 
khác. Có những nhân từ trong quá khứ tạo những 


62 * Thiên sư Ajahn Chah 


quả trong hiện tại và những quả này là nhân đang 
tạo những quả cho tương lai. Tiến trình tu hành 
cũng theo lý nhân-quả như vậy. Ta tu tập tâm đạt 
đến trạng thái chánh định (samaädhi) và trí tuệ minh 
sát (oipassana) thì kết quả là tâm được khôn khéo 
hơn và thiện lành hơn. 


Tâm hoàn toàn vượt qua nghi ngờ. Ta không 
còn không chắc hay còn phải suy đoán về một điều 
gì. Sự không còn nghi ngờ có nghĩa là ta không còn 
phải dò đẫm từng bước thông qua sự thực tập. Kết 
quả là ta sống và hành động theo lẽ của tự nhiên. 
Ta sống trong thế giới theo cách tự nhiên nhất. 
Điều đó có nghĩa là sống trong thế giới một cách 
bình an. Ta có thể tìm thấy sự bình an giữa nơi 
không bình an. Điều đó có nghĩa là ta hoàn toàn có 
thể sống trong thế giới. Ta có thể sống trong thế 
giới mà không gây ra vấn đề khó khăn nào. Đức 
Phật đã sống trong thế giới và có thể tìm thấy sự 
bình an đích thực của tâm bên trong thế giới. Là 
người thực hành Giáo Pháp, chúng ta phải học theo 
cách Phật như vậy. Đừng để lạc tâm và dính vào 
những nhận thức (tưởng) về mọi sự là như này, 
như nọ. Đừng dính mắc hay nhận lầm bất kỳ nhận 
thức nào vẫn còn bị che mờ, còn chưa rõ ràng. Mỗi 
khi tâm bị quấy nhiễu hay động vọng, hãy điều tra 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 63 


và quán xét nguyên nhân. Khi ta không làm điều gì 
khổ cho mình, ta được thư thái. Khi không còn 
những thứ gây kích động tâm, tâm ta buông xả. Từ 
đó, ta tiếp tục tu tập như thường với sự buông-xả 
được duy trì bởi sự có mặt của sự chánh niệm và 
một sự tỉnh giác bao-trùm liên-tục. Ta duy trì một 
cảm nhận tự chủ và cân bằng. 

Nếu có thứ gì khởi sinh và hiện điện trong tâm, 
ta phải lập tức nắm lấy nó để điều tra và quán xét 
một cách thấu đáo. Nếu có trí tuệ minh sát rõ ràng 
ngay lúc này, ta thâm nhập vào vấn đề bằng trí tuệ 
và ngăn không cho nó tạo ra khổ đau hay phiền 
não nào trong tâm. Nếu chưa có được trí tuệ minh 
sát rõ ràng, ta sẽ tạm cho qua vấn đề đó bằng cách 
thiền định cho tâm được tĩnh lặng và không cho 
phép nó dính vào vấn đề đó. Rồi một lúc nào đó 
sau này, trí tuệ minh sát của ta sẽ mạnh mẽ lên đủ 
để ta thâm nhập vào vấn đề đó. 

Chắc chắn là vậy, nếu chúng ta tu tập đúng đắn 
thì sớm muộn gì chúng ta cũng tu dưỡng được trí 
tuệ đủ mạnh để hiểu thấu rõ mọi thứ nào còn gây 
ra sự dính mắc và khổ đau cho ta. 


64 * Thiên sư Ajahn Chah 


Dẫn giải sơ lược về thiển tập * 65 
THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU: 


Quyển sách nhỏ này gồm những trích đoạn trong 
những cuộc nói chuyện (pháp thoại) trực tiếp của thiền 
sư Ajahn Chah: 


s Thiền Tập: 
trích từ băng thu âm ở IMS (băng 11B hoặc 82). 


se Niệm Chữ “Buddho“ [Đức Phật]: 
trích từ buổi nói chuyện mang chủ đề “Sự Minh 
Bạch của Trí Tuệ Minh Sát”; được giảng cho nhóm 
Phật tử tại gia tu thiền ở Băng-cốc tháng Tư, 1979. 


s Tu Tập Sự Nhất Điểm Của Tâm [Thiền Định]: 
trích từ buổi nói chuyện tại thiền viện Hampstead 
Vihara ở Luân-đôn, Anh Quốc (băng tiếng Thái: 
Samadhi Pavana, băng 11A). 


se Dùng Sự Tĩnh Lặng và Trí Tuệ: 
trích từ buổi nói chuyện chủ đề “Về Thiền Tập” 
(tiếng Thái: Garn Tam ]it Hai Sagnob), một buổi 
pháp thoại tùy duyên bằng tiếng địa phương vùng 
Đông Bắc Thái Lan, từ một băng thu âm không đề 
tên. 


e Chánh Niệm về Thân: 


66 * Thiên sư Ajahn Chah 


trích từ buổi nói chuyện mang chủ đề “Sự Minh 
Bạch của Trí Tuệ Minh Sát”; được giảng cho nhóm 
Phật tử tại gia tu thiền ở Băng-cốc tháng Tư, 1979. 


— Nơi in và ấn tống ở Thái Lan: 
Chùa Wat Pah Nanachat 

B. Bung Wal, A Warim, 

Ubon 34310, Thailand 
www.watpahnanachat.org 


WwWwW.forestsangha.org 


—In và ấn tống ở Việt Nam: 
Lê Kim Kha 


Email: lekimkha@gmail.com 
Điện thoại: 0909503993, 01205911996 


